Lê Dinh Bảng 


NHÀ XUẤT BẢN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA 


VĂN НОС CÔNG GIÁO VIỆT NAM, 
NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG 


LÉ DINH BÁNG 


CÓNG GIÁO VIÉT NAM 
NHỚNG CHẶNG ĐƯỜNG 


NHÀ KUAT BÁN TỪ РІЁМ BÁCH KHOA 
01 


Lói dáng 


Xin dáng lên giọt lệ thầm 

Me oi, này ngọn khói trầm huong bay 

Đời con chẳng phút nào khuáy 

Vui trong thoáng. chốc, buồn đầu thiên thu. 


| 


% 5 үт 
Tou Ха . 


| 
le g 
| 


і бу" 


VÀO РЕ 


Kontum, ngày 3 tháng 12 nám 2009 


Gần 400 năm qua rồi (1615-2010). Như sương sa, mưa 
nắng của trời, Tin Mừng đạo Chúa từng bước đã rưới xuống, 
thám vào miền đất Việt Nam thân yêu này bằng nhiều cách. ở 
nhiều mức độ khác nhau. Hạt giông đức tin gieo vãi tới đâu thì 
trô sinh hương sắc mùa màng văn học nghệ thuật tới đấy. Lặng 
thầm, nhưng triu ngọt, đù hoa hay nụ, dù non tơ hay ngậm sữa 
đầu cành. Có chân chất, nôm na của người nhà quê dân dã. Cũng 
có giọng điệu nho nhã, kinh văn của bậc hàn lâm thông tuệ. Vừa 
Hán Nôm và Quốc ngữ. Vừa truyền thống và hiện đại. Văn học 
ấy hiện ra ở nhiều dạng thức và bậc tầng, tùy người tìm kiếm: từ 
ngôn ngữ cửa miệng đời thường; từ kinh nguyện, vé van, ca 
ngâm, chương khúc trong cói dán gian truyén kháu cho dén 
nhüng tác phám thành уап thuóc đủ mọi thé loai, phản ánh từng 
chặng đường truyền giáo và đã là sở hữu trí tué-tám tình của 
những con người cụ thể trong dân Chúa Việt Nam. Đây vừa là đi 
sản của quá khứ, vừa là sự nghiệp tỉnh тап được cộng sinh và 
tiếp bién cho hôm nay, ngày mai. : 


Tôi hàng tin rằng, với ngọn Ша linh ứng của Thánh Thần 
và khổ công vận dụng sáng tạo của nhiều thế hệ kế thừa, Lời 
Chúa đã trở thành đức tin-lòng đạo và Tin Mừng cứu độ đã nên 
hơi thở và máu thịt, đã nên cơm bánh nuôi sống tín hữu Việt 
Nam, vượt qua bao nhiêu gian khó, bão giông, hé luy, nhọc nhàn 
dé có được như ngày пау. Rõ ràng dán Chúa ở Việt Nam đã mở 


lóng dón nhán và dà sóng Tin Mừng rất đỗi dồi dào theo cung 
cách riêng của mình, một dân tộc sẵn có truyền thống "quy sĩ, 
trong nông”; tuy lam lũ, cơ cực trăm bé, nhưng lúc nào cũng 
cháy bỏng ước mơ được chắp cánh bay lên. Như con thuyền chở 
đạo, văn học Công giáo Việt Nam đã đi qua những khúc rẽ nông 
sâu, lên thác xuóng ghênh; có lúc no gió căng buồm ra khơi, lắm 
khi lại trôi giạt, xa bờ.. . Nhưng trước sau, vẫn chỉ là một nếp 
nghĩ, nếp cảm, nếp sóng Việt Nam rất đạo hạnh, thuần thành. 
Mãi mãi vẫn là một ngôn ngữ văn tự, một Phuong phap diễn dat, 
chuyên іш, mot Sắp 86 chan hóa, thán quen dé hợp lưu trong 
cùng một dòng chảy của văn học Việt Nam. 


e Đã có đấy, buổi lên đường vồn vã của thi ca: Công 
Nương Catarina (1627), Sám Truyền Ca (1670), Iné Tử 
Dao Van (1700), Nước Trời Ca (1842), Đặng Đức 
Tuấn, Trần Lục, Hò Ngọc Cán, Hàn Mac Tử, Hó 
Dzénh, Bàng Bá Lân và biết bao tác giả đương đại.. 


e Còn đó mảng truyén văn xuôi Nóm (45 tập còn nguyên 
bản viết tay) của tập thể Majorica (1632-1656) được 
đánh giá là một bước đột phá đầy sáng tạo, khác hắn lối 
mòn truyện thơ Nôm và thi phú Nôm vịnh cảnh, trữ 
tình cùng thời. 

• Lần đầu tiên trong văn học sử Việt Nam, xuất hiện một 
dạng thư tịch hoàn toàn mới. Hàng loạt từ điễn, tự vị, 
ngữ pháp Nêm, Quốc ngữ, Pháp, Latinh và phuong 
ngữ các dân tộc ít người: Alexandre de Rhodes (1651), 
Pigneau de Béhaine (1772), Taberd (1838), Petrus Ký, 
Hùinh Tinh Paulus Của v.v... 

е Giá trị biết bao những bộ quốc sử, giáo sử, bút ký, biên 
khảo của Alexandre de Rhodes (1651), Bentô Thiện 


(1659), Philliphé Binh (1822), Petrus Ky, Nguyén 
Hồng, Phạm Đình Khiêm, Trương Bá Cần, Nguyễn Tự 
Do và của nhiều thừa sai nước ngoài viết về đất nước, 
. con người Việt Nam với thái độ trọng thị, nghiêm túc 
có thừa. 
Ngoài ra, cần nhắc lại sự kiện quan trọng mang tính dự báo 
về lịch sử và văn học sau đây: 


° Quá trinh hình thành, điển ché hóa chữ Quốc ngữ từ 
Alexandre de Rhndes dén Taherd và công сибе vân 
động, có xúy sử dụng Quốc ngữ không mệt mỏi ở buổi 
giao thời của Petrus Ký, Huình Tịnh Paulus Của. Đến 
nay, Quốc ngữ là chữ nước ta như thế nào trong giao 
lưu quốc tế và phát triển đất nước là điều đã rõ mười 
mươi. 


е Từ khi báo chí Quốc ngữ ra đời (1865) với tờ Gia Định 
báo, toàn bộ đời sống văn hóa Việt Nam khởi sắc sinh 
động và phong phú hắn lên, mở đường cho văn học báo 
chí, nghề báo, nghề viết, làng báo, nhà in, nghề i in, nhà 
xuất bản đi vào chuyên nghiệp. Trên lộ trình ấy, báo 
chỉ Công giáo Việt Nam — với tờ bảo đầu tiên Nam Ky 
Địa Phận (1908) - đã có інді đời 100 năm lẻ. 

° Năm 1887, РЈ.В. Nguyễn Trọng Quản ra mắt Truyện 
Tháy Lazaró Phién, truyện ngăn Quốc ngit йди tiên 
theo lối viết hư cấu, hoàn toàn mới trong bói cảnh văn 
học Việt Nam còn từ chương, bièn ngâu. 

° Sân khẩu nhà đạo đã sớm đỏ đèn với nhiều tuồng kịch 
Quốc ngữ: tuông Chơn Phước Năm Thuông Tử Đạo 
(1910), tuóng Sinh Nhựt (Kontum, 1912), tuóng 


Thương Khó của Nguyễn Bá Tóng (1912), tuóng Вду 
Mái Tội của Hồ Ngọc Cán (1922); КЕ cà sách day làm 
tuóng của J. Lê Văn Đức (1913), và văn chương thi 
phú của Taberd (1838), Hồ Ngọc Cán (1919). 

Đến những thập kỷ gần đây, thư mục Công giáo đầy đặn 
và bề thế hơn với rất nhiều công trình nghiên cứu, biên khảo 
chuyên sâu, với kỹ thuật in Ấn hiện đại về Thánh Kinh, phụng 
vụ, giáo lý, tu đức, thần học, triết học, thánh nhạc, thi ca... 

Ау thé mà, không hiển sao, văn học САпа gián Việt Nam 
cứ xa lạ, vắng bóng trong các tư liệu, sách báo ở bên ngoài xã 
hội? Có chăng chỉ là đôi ba hàng phác thảo rất chung chung, mờ 
nhạt thoáng thấy trong công trình của Dương Quảng Hàm, Thiếu 
Sơn, Phạm Văn Diêu, Nghiêm Toản, Vũ Ngọc Phan, Phạm Thế 
Ngũ... Ngay đến các tác phẩm do chính người Công giáo biên 
soạn cũng chỉ thấy tân mạn, phớt qua, chưa tích hợp đây đủ và 
cập nhật những số liệu và thông tin cần thiết giúp người đọc có 
một cái nhìn trọn vẹn: Nguyễn Hồng, Phan Hát Huôn, Bùi Đức 
Sinh, Nguyễn Thế Thoại, Phạm Đình Khiêm, Cao Thê Dung 
v.v... Riêng nhà nghiên cứu Võ Long Tê đã cung cáp cho chúng 
ta một phần hiểu biết về văn học Công giáo Việt Nam, qua tác 
phẩm Lịch Sử Văn Học Công Giáo Việt Nam (NXB Tư Duy, Sài 
Gòn, 1965). Tiệc thay, ông chỉ mới viết được những sự kiện 
vÈbuổi đầu (từ khởi thủy đến thế kỷ XVII). Bé rồi sau đó, máy 
chục năm lại trôi qua trong đứt đoạn, lãng quên và mòn mỏi đợi 
chờ... 

Mỗi lần ôn lại lịch sử truyền giáo ở Việt Nam, tôi cảm tạ 
Thiên Chúa vô vàn và tâm phục khâu phục các bậc tiền bối đã 
dày công học tập với người Việt Nam trong việc điên tả và loan 
báo Tin Mừng bằng con đường văn học nghệ thuật dé gọi là hội 


nháp ván hóa trong dóng sinh ménh сйа dán tóc Viét. Mói làn 
nghi vé sứ vu loan báo Tin Mừng, tôi lại láng nghe váng vàng 
bên tai lời day khôn ngoan của Hội Thánh qua Huấn dụ 1659, 
Công đồng Vatican II và Ủy ban Giáo hoàng về văn hóa. Trộm 
nghĩ, giữa cuộc sống đô thị, công nghiệp hóa ào ào lán át trong 
lúc này, hỏi chứ máy ai còn nghĩ tới chữ nghĩa văn chương? 
May thay, năm vừa rồi, qua bộ sách Ở Thượng Nguôn Thi Ca 
Công Giáo Việt Nam hơn 4.000 trang của tác giả Lê Đình Bảng 
(NXB Tôn Giáo và Phương Đông). tôi đã có được môt gặp gỡ 
dung un A тӘ "oi dung сат, dong điệu. Nay, văn uuug vau 
khóng khí hòng ân của năm Thánh 2010, tác già lại muốn gửi 
đến chúng ta một món quà đức tin - văn hóa mang tên là Văn 
Học Công Giáo Việt Nam - những chặng đường. Trong tình : 
cảnh ngặt nghèo về kinh tế, thời gian và cô đơn, thiếu thốn về tư 
liệu, công việc đòi hỏi nhiều công phu và kiên trì này, tôi nghi, 
tuy chưa hẳn tháp phần hoàn hào, nhưng bước đầu đã là một 
đóng góp đáng trân trọng, có ý nghĩa to lớn đối với toàn thé dán 
Chüa Viét Nam. 

Xin hân hạnh giới thiệu và trao gửi tác phẩm này đến độc 
giả bốn phương. 


1 Micae Hoàng Вис Oanh 
Giám mục giáo phận Kontum 
Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng 
trực thuộc HDGMVN 


KY Ас VÀ DÒNG ĐỜI 


Bức vẽ chán dung Giáo sĩ mới được phát hiện 
ALEXANDRE DE RHODES 
(1593 - 1660) 


KY Ас VÀ DÒNG ĐỜI 


ШЕ 


Linh muc - Nhà thơ Linh muc 
| Lü Y Воап Felippe do Rosario Binh 
(1613 — 1678) (1759 - 1833) 


ШЕ 


Thầy Giảng Phan-Chi-Cô Linh mục Gioakim 
(922- 1640) Đặng Đức Tuấn 
(1806 - 1814) 


KY (С VÀ DÒNG ĐỜI 


4 
Gm Bá Ра Lộc tự Bi Nhu By 
` Qe r Bi кы 


ĐRCEPETONARXUIM 
ANAMITICO-LATINUM, 


PRIMITUS INCEPTUM AB ILLUSTRISSIMO 
ET REVERENDISSIMO P. 1. PIGNEAUX, EPISCOPO 


Giám muc PIGNEAU DE BÉHAINE (BÁ DA LÓC) 
(1741 - 1199) 


KY ÚC VÀ DÒNG ĐỜI 


Nhà thơ Phêrô Danh sĩ-nhà thơ 
Phạm Trạch Thiện Phaolô Nguyễn Trường Tộ 
(1818 - 1903) (1827 — 1871) 


Học giá Huỳnh Tinh Paulus Của Linh muc-Giáo su-Nhà nghiên cứu 
(1834 — 1907) ' Phaolô Nguyễn Văn Qui 
(1855 — 1914) 


KY (C УА DÒNG ĐỜI 


Thánh Philipphé 
Phan Văn Minh, Nhà thơ 
(1815 - 1853) 


KY Ас УА DONG ĐỜI 


Danh nhán ván hóa Petrus Тгидпр Vinh Ку 
(1837 — 1898) 


^ 


KY ÚC УА DÒNG ĐỜI 


Chân dung ký họa (1914) Linh mục-Nhà Việt Nam học- Huế học 
LÉOPOLD MICHEL CADIÈRE (CỐ CẢ) 
(1869 — 1955) 


KY Ас УА DONG ĐỜI 


Nhà thơ Phéró Giuse Nhà vàn Gilbert 


Nguyén Hüu Bài Trần Chánh Chiếu 
(1863 — 1935) (1867 — 1919) 


Giám muc-Nhà thơ 
Gioan Baotixita 
Nguyén Bá Tóng 
(1868 — 1944) 


Cha Già Vugng Nhà thơ Mai Lão Bang 
(1867 - ?) (1870 — 1942) 


KY ас VÀ DONG рој 


Giám mục-Nhà thơ Dóminicó Maria 
Hồ Ngọc Cẩn 
(1876 — 1948) 


KY Ас VÀ DÒNG ĐỜI 


Nhà thơ Alexis Linh mục-Nhạc sĩ Phaolô 
Tống Viết Toại Đoàn Quang Đạt 
(1875 - 1958) (1877 — 1956) 


Linh muc-Nhà thơ Giuse Nhà văn- Nhà báo Jacques 
Trần Văn Trang LÊ VĂN ĐỨC 


(1882 — 1945) (1887 - 1974) 


KÝ йс УА DÒNG ĐỜI 


Linh mục-Nhà văn-Nhà thơ Philipphé Lê Thiện Bá 
(1891 — 1981) 


Linh muc -Nhạc sĩ Giacôbê Linh mục-Nhà thơ Giuse 
Nguyễn Linh Kinh Maria Phúc Dân 
(1893 — 1955) (1906 — 1974) 


KY йс УА DÒNG ĐỜI 


Linh muc-Nhà thơ Giáo su-Nhà tho 
Dom. Trần Đức Huân Pierre Đỗ Đình 
(1907 — 1984) (1907 — 1970) 


Linh muc - Giáo sư Linh muc - giáo su 
Bonifacius Thiên Phong Bửu Dưỡng Phaolô Cao Văn Luận 
(1907 — 1987) (1908 - 1986) 


KY йс VÀ DONG ĐỜI 


Giám mục-Nhà thơ Giaccóbé Giáo su — Nhà văn 
Nguyén Ngoc Quang Gioan Cung Giü Nguyén 
(1909 — 1990) (1909 - 2008) 


Linh muc-Giáo Su-Nhac si Linh mục - Nhà thơ 
Gioan Baptixta Lasan (de la Salle) Giuse Maria Trần Văn Thi 
Nguyễn Văn Vinh 1912 – 1999 


(1912 — 1971) 


KY ÚC УА DÒNG ĐỜI 


Nhà tho Phanxicó Hàn Mac ТИ 
(1912 - 1940) 


KY ứC УА DÒNG ĐỜI 


Nhà thơ Giuse Bàng Bá Lân Nhà thơ — Nhà báo 
(1912 – 1988) Phéró Pham Binh Tán 
(1913 — 1992) 


Nhà tho - Nhà báo Linh muc - Giáo su Albert Schlicklin 
Giuse Bùi Tuân (Cố Chính Linh). 
(1913 - 1966) Người đầu tiên chuyển dich trọn bó Thánh 


Kinh sang quốc ngữ. Nhà in Nazareth Hồng 
Kông, (1913) 


KY АС VÀ DÒNG ĐỜI 


Linh mục-Nhà thơ Linh mục-Nhà thơ 


Gérard Gagnon Nhân CSsR Giuse Vü Ngoc Bích CSsR 


(1914 - 1994) (1914 — 2004) 


Linh muc — Nhà thơ Giuse Maria Phạm Châu Diên 
(1914 — 2007) 


4 


Nhà thơ Giuse Mai Lâm Nhà thơ-Nhà văn Paul Thérèse 
(1915 — 1992) Hồ Dzếnh 


(1916 — 1991) 


KY йс VÀ DONG ĐỜI 


Linh muc-Nhac si Linh muc - Nhạc sĩ Rócó 
Duy Ап Mai,OFM Phuong Linh 
(1919 - 2008) (1919 — 1995) 


Nhà nghiên cứu | Nhà thơ 
Vinh Sơn Vũ Văn Kính Phêrô Long Giang Tử 
(1919 — 2009) (1920 — 1989) 


KY (C УА DÒNG ĐỜI 


Nhac si Anré Thién Phung Nhac si 
(1920 - 1982) Phanxicó Assisi Hái Linh 
(1920 — 1988) 


Linh muc - Nhac sĩ Nhà thơ -Giáo su 
Tôma Trinh Cát Giuse Nguyễn Duy Diễn 
(1920 - 2008) (1920 — 1965) 


KY ứC VÀ DÒNG ĐỜI 


Hồng Y-Nhạc sĩ Hồng y-Nhà thơ 
Giuse Maria Trịnh Văn Căn Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng 
(1921 - 1990) 


Linh muc - Giáo su Phanxicó Xavié Linh muc-Giáo su Giuse 
Nguyễn Phương Nguyễn Thé Thuấn, CSsR 


(1921 - 1993) (1922 - 1975) 


KY йс VÀ DÒNG ĐỜI 


Linh muc-Nhà thơ Nhac si-Nhà nghién cúu 
Phanxicó Xavié Phéró Hüng Lán 
Nguyén Xuán Ván (1922 - 1986) 


(1922 — 2002) 


Linh muc-Nhac si Linh muc-Nhac si 
Giuse Ngó Duy Linh Giuse Hoài Вис 
(1922 — 1998) (1922 - 2007) 


KY йс УА DONG ĐỜI 


Linh mục-Nhạc sĩ Giáo sr-Nhà nghiên cứu-Nhạc sĩ 
Luca Hùng Sỹ Giacôbê Nguyễn Khắc Xuyên 
(1922 — 2005) (1923 - 2005) 


Linh muc-Nhà thơ Linh muc-Nhac si-Giáo su 
Giacôbê Đỗ Minh Lý Antôn Tiến Dũng 
(1923 - 2003) (1924 — 2005) 


KY йс VÀ DONG ĐỜI 


Linh muc-Nhac si Linh muc-Giáo su-Nhà nghién citu 
Phéró Hoàng Diép,CSsR Gioan Thanh Lãng 
(1924 — 2008) (1924 - 1998) 


Linh muc - Nhà thg Giuse Linh muc-Nhac si 
Maria Binh Cao Thuấn Giuse Nguyén Duy Vi 
(1925 -2009) (1926 — 1996) 


KY (C VÀ DÒNG ĐỜI 


с 
F. 
E 


Linh mục-Nhạc si-Nhà thơ Linh muc-Nhac si 
Gioakim Hoàng Kim Giuse Huyền Linh 
(1927 — 1985) (1927 — 2003) 


Linh muc-Giáo suNhac si Linh muc-Nhà thơ-Nhạc sĩ 
Rôcô Chính Trung, SJ Phéró Vü Dinh Trác (Vó Thanh) 
(1927 - 2004) (1927 - 2003) 


KY (С VÀ DÒNG ĐỜI 


Linh mục-Nhà nghiên cứu Giám mục 
Vinh Sơn Nguyễn Hưng Ў Gioan Baotixita Bùi Tuần 
(1927 — 2010) : (1928) 


Nhà nghiên cứu-Nhạc sĩ Học giả - Giáo sư 
Gioan Baotixita Hoài Chiên Micae Hoàng Xuân Việt 
(1929 - 2005) (1930) 


KY АС VÀ DÒNG ĐỜI 


Linh muc — Sú gia Linh muc-Nhac si 
Phêrô Trương Bá Cần Giuse Vinh Hạnh 
(1930 — 2009) (1931 - 1966) 


Nhac si Giám muc-Nhà thơ Phanxicó 
Anphong Hoàng Ngô Xavié Nguyễn Văn Sang 
(1932 - 1997) (1932) 


KY йс VÀ DÒNG ĐỜI 


\ 
\ 
Nữ tu-Nhà thơ Linh mục-Nhạc sĩ 
Têrêsa Trần Thị Hoa Đaminh Duyên Lý 
(1936 — 2003) (1937 — 2007) 


Nhac sĩ Giuse Viết Chung Nhạc sĩ 
(1938 - 1996) An Phong Hoàng Phüc 
(1938 — 2009) 


KY ứC vÀ DÒNG ĐỜI 


Giám mục-Nhà thơ Giuse Nhà thơ Đơn Phương 
Maria Nguyễn Quang Tuyến (1945) 
(1945 - 2006) 


Giám mục Nhạc sĩ Tâm Bảo 
GiuseVũ Duy Thống (2-9) 
(1952) 


KY (C УА DONG ĐỜI 


Linh muc - Nhà tho Linh muc — Nhac si 
Antón Thanh Quán Phéró Kim Long 
(1940 - 2009) (1940) 


A 


Nhac si Nü tu — Nhà tho 


Inhaxió Thy Yén Maria Faustine Ané 
(1941 — 2005) Huynh Thi Kim НАЈ 


(1944 — 2008) 


Chương I 


ТАМ MAN DÓI DIÉU 


1. Đức tin và văn hoá. Tôn giáo và văn hoc 


Hai phạm trù, hai lĩnh vực khác biệt. Một đàng quy hướng 
về cõi tỉnh thần, tâm linh và một đàng thiên trọng về đường mỹ 
cảm, nghệ thuật. Trên lý thuyết, một bản văn về đức tin hoặc văn 
học, tuy cùng sử dụng phương tiện diễn đạt, hình thức chuyên tải 
là ngôn ngữ văn tự, nhưng cả hai không hẳn đồng nhất về nội 
dung, mục đích. Thực tế trái lại. Dù Đông hay Tây, kim hay cô, 
dường như hai phạm trù riêng rẽ này vẫn phải có nhau, cần đến 
nhau, nương tựa vào nhau, bó sung bü dáp qua lai vói nhau, nhu 
một quan hé biện chứng. Bởi khi văn di tái дао và thi ngón ky 
chí thì đạo mở lỗi chi đường cho thơ văn гади cái minh triết, trụ 
cái bên vững, đạt cái thăng hoa miên viễn. 

Liệu có hữu khuynh và cường điệu không, hay chỉ là 
những dự cảm chủ quan, những định kiến như đã truyền đời đã 
thành nề nếp về mối quan hệ máu thịt tất yếu giữa tôn giáo với 
văn học nghệ thuật của phương Tây? Cuộc hôn nhân ây — như 
thường thấy phân tích và kết luận — được nuôi dưỡng, được giữ 
gìn bền vững là nhờ ba cái trụ cột chống đỡ: Trí tuệ uyên bác của 
Hy Lạp, pháp lý kỷ cương của La Mã và tỉnh thần đạo đức của 


46 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


Kitô giáo, Do Thái giáo kết tỉnh trong Thánh kinh. Thật vậy, 
không khó khăn lắm để nhận diện, dé bát được cái mạch chủ 
Ti hánh Kinh án hién, loé sáng, 10 ra duói nhiàu dang thúc, nhiều 
thể loại. Từ văn chương tw thuật của Augustino ở đầu kỷ nguyên 
Kitô giáo, từ têng luận thần học của Tôma Aquinô, từ пат tư ở 
Solesme đến tư tưởng của Pascal, J.J. Rousseau... Từ /rưởng са 
các tạo vật của Phanxicó Assisi đến le génie du Christianisme 
của Chateaubriand, Za providence зе léve avant le soleil của 
Lacordaire và Premières méditations của Lamartine ..Càng 
khong nghi ngo gi nua, khi ta tiép can the gioi tiêu thuyet, thi ca, 
triét hoc, kich nghé сйа nhüng сау da сау dé nhu V. Hugo, L. 
Tolstoi, P. Claudel, A. Vigny; A. Musset, C. Péguy, A. Gide, Le 
Comte du Noüy v.v...Người ta bảo, đó là di sản của nén văn 
minh văn hoá Kitô giáo. Như vậy, chúng ta sẽ nghĩ gì, khi nghe 
F. Mauriac tuyén bó, ông chỉ là mót người Công giáo viết tiểu 
thuyết, chứ không đám nhận cái vinh dự là nhà tiểu thuyết Công 
giáo và khi nghe L. Estang biện biệt hai tính cách khác nhau của 
người thi sĩ Công giáo với người Công giáo thi sĩ? 

Phải chăng, trong quá trình cảm hứng và sáng tác, có một 
mâu thuẫn nội tại, một giằng co ở bên trong con người của văn 
nghệ sĩ Công giáo? Là tín hữu, nhà văn nhà thơ có sứ mạng tông 
đồ là truyền thông đức tin, hết lòng phục vụ, bảo vệ chân lý. Là 
tín hữu, họ phải mang nguồn dưỡng khí cho văn học để tiến 
dâng lên Thiên Chúa, và như thế là họ đã biến cuộc đời thành 
một hiến lễ phụng vụ liên tục. Nhà văn nhà thơ Kitô giáo ý thức 
trách nhiệm của mình, vì khi họ viết tức là họ ngợi ca Thiên 
Chúa và trở thành người dẫn dắt các linh hồn, bởi lễ tác phẩm có 
khả năng lôi kéo, tập hợp, hiệp nhất và đưa người ta về đất hứa 
của tâm linh. Mặt khác, là nghệ sĩ, nhà văn nhà thơ phải tuân 


Chương 1: Tản man đôi điều 47 


theo những phép tác, phải biết vận dụng những thủ pháp tu từ, 
phát huy hết sở trường của năng, khiếu bẩm sinh và trải nghiệm, 
tiếp thu từ thực tế cuộc sống để hiến mình cho nghệ thuật, để 
hấp dẫn và thuyết phục được một công chúng nhất định. Tóm 
lại, phải trải qua một cuộc bé dâu, đoạn trường để cưu mang và 
sinh thành tác phẩm. Giữa đôi ngả đôi đường, trung thành với lời 
Chúa và làm vui lòng người. Thật không đơn giản. 

Quan niệm như trên, khác nào muốn đặt văn học và người 
sáng tác vào vùng cám của mac khái, của linh ứng. Dành răng, 
hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau, Thánh Kinh vẫn là một 
kiệt tác văn chương vĩ đại nhất của nhân loại. Nhưng không han 
moi nơi, moi thời, mọi người déu đón nhận và chuyền tải cái sứ 
điệp Tin Mừng ấy ở cùng một mức độ và bằng một cách thê 
giống nhau, như nhau. Mưa công chính rải đều trên mặt đât, 
song mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có hoa mừng hoa, có 
nụ mừng nụ. Có Thánh Kinh của bậc giáo phụ, của người thông 
thái và cũng có Thánh Kinh của những người bình dân ở chiêu 
dưới. Đó là bản sắc riêng của từng con người, từng vùng miền 
văn hoá mà lời Chúa nhập thể, qua Thần Khí tác động. Tác 
phẩm văn học Công giáo nói chung, vì thế, không hoặc chưa 
phải là tiếng nói chính thức của Hội Thánh Công giáo, nhưng 
don giản chỉ là phần đóng góp, là sự cống hiến theo nghĩa vụ 
“nén bạc” của những tín hữu có khả năng văn học và muôn dùng 
văn học làm công cụ diễn đạt đức tin Công giáo. Cụ thê hơn, 
văn học Công giáo là những công trình, sự nghiệp tinh thân của 
người tín hữu nhằm mục đích vận dung ngôn ngữ văn tự để thê 
hiện đức tin lòng đạo của mình. Sự thé hiện này nhiều hay ít, 
đậm hay nhạt, trực tiếp hay gián tiếp còn tuỳ thuộc vào quá trình 
lao động nghệ thuật và chiều kích đời sống đức tin được tôi 
tuyện mỗi ngày của tác giả. Nói như Augustino là hãy kiêm tìm 


48 Văn hoc Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


với ước muốn được gặp thấy và gặp thấy với ước muốn kiếm tìm 
thêm mãi. Như huán giáo của Hội Thánh: "Hanh phúc cho 
những ai đã sắp thấy chân lý, để đào sâu chân lý và mang chân 
lý đó cho người khác. Hanh phúc cho những ai chưa gặp gỡ 
chán ly, nhung vẫn thành tâm tiến tới công lj, mong họ tìm ánh 
sáng ngày mai nhờ ánh sáng hôm nay, cho đến lúc ánh sáng 
chan hoà. Nhờ ơn Thiên Chúa, cái khả năng hoà đồng sáu xa 
giữa khoa học chân chính và đức tin chân chính có lẽ không bao 
giờ hiện ró như ngày hôm nay, vi tát cá déu phuc vu cho chañ lý 
day nhất. Xin dung ngăn сай cuoc ESP gë guy 7 báu náy. i (Cóng 


dóng Vaticanó II). 
2. Có văn hoc Công giáo Việt Nam không? 


Câu hỏi đặt ra, tưởng như một áp lực phải khẳng định là có 
hoặc không. Thật khó nghĩ, khó tìm ra lời giải đáp thoả đáng. 
Khép, mở. Hiện thực và trừu tượng. Vừa dứt khoát lại vừa do 
dự, nếu không muốn nói là khiên cưỡng, một chiều... Chúng ta 
đọc được cái thái độ trung lập và ngại ngần đầy cần trọng, cân 
nhắc ấy của các nhà viết văn học sử, giáo sử Việt Nam: Dương 
Quảng Hàm, Nghiêm Toản, Hồ Hữu tường, Hoàng Trọng Miên, 
Phạm Văn Diêu, Hà Như Chi, Lê Văn Siêu, Phạm Thế Ngũ, 
Thanh Lãng, Nguyễn Hồng, Phan Phát Huón, Nguyén Khác 
Xuyên, Phạm Đình Khiêm, Đỗ Quang Chính v.v... Ngay cả đến 
linh mục - nhà Việt Nam học Cadière — trong toàn bộ các tiểu 
luận về đời ¡ sống văn hoá, tín ngưỡng Việt Nam - cũng chỉ dừng 
lại ở cái mẫu số chung còn bỏ ngô: “Việt Nam là một dân tộc mà 
ở tát cả các têng bác xà hói, tinh cam tôn giáo thé hiện một cách 
mạnh mẽ, như chế ngu tron vẹn đời sống. Nó bao trùm lên tắt cả 
sinh hoạt hằng ngày... Tôn giáo chiếm hữu lấy họ ngay từ khi 


Chương 1: Тап man đôi điều 49 


mó mát chào đời, dẫn dắt ho di suốt đường đời cho đến lúc 
nhắm mắt xuôi tay. Thậm chí, cả khi chết rồi, tôn giáo còn phủ 
bóng trên họ. Khi nhận ra cái nguồn góc sâu ха mà các thần 
linh thuộc thể giới siêu nhiên đã gieo vãi trong tâm hồn người 
Việt Nam, người ta không thể phủ nhận sự thật: Dán tóc пау là 
một dán tộc hết sức süng dao... Khi thì tinh cảm ấy bùng nó ға 
giữa thanh thiên bạch nhật trong dáng vẻ long trọng của các 
nghi lé nơi các đền đài của những tôn giáo được nhà nước công 
nhận. Khi thi nó náu mình khép nép nơi một gốc cây, trước một 
viên dá sẵn sùi. Lại có truóng hợp, người ta diễn сат lời câu 
kinh của minh thành những са уйп có kém theo ám nhạc và nhảy 
тиа. Nhung cüng có lúc người ta lại thầm thì khẩn Xin diéu gi 
đó môi khi ngang qua một cái am nhỏ dày та ті...” (Tr iét Ly 
Dán gian — Vü Tru Luán, Tap chí Anthropos, 1907-1908). Là 
những kẻ hậu sinh, chúng tôi chỉ dám dự thảo bằng cách ghi 
nhận khái quát một thực té như trên về mối quan hệ giữa Công 
giáo với văn học tại Việt Nam. Có nghĩa là đến nay, câu hỏi vẫn 
để ngỏ, mở ra nhiều chiều, chưa thể đi đến kết luận. Tóm lại, qua 
các công trình nghiên cứu tổng quát hoặc chuyên khảo của các 
tác giả trên, một số vấn. đề căn cốt của văn học Công giáo, của 
văn học Công giáo Việt Nam chưa được đặt ra. Chăng han, tính 
cách của văn học Công giáo; các khuynh hướng văn học và các 
tác giả tác phẩm tiêu biếu của văn học Công giáo Việt Nam. Và 
quan trọng hơn, chẳng hạn, văn học Công giáo Việt Nam trong 
một viên tượng lịch sử; diện mạo và đời sống văn học Công giáo 
Việt Nam nhu thé nào trong dòng chảy chung của văn học Việt 
Nam...Dó là trường hợp Vũ Ngọc Phan (1940) và Hoài Thanh, 
Hoài Chân (1941) đã làm được, khi nhận định về tính Công giáo 
trong tiểu thuyết Mót Linh Hồn của Thuy An và thi phẩm Xuân 
Như Ý của Hàn Mạc Tử. Nhưng ngần ấy lại chỉ là cá biệt, riêng 


50 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng duong 


lẻ, chưa làm rõ được mót đời sống có thật và toàn diện của cộng 
đồng Công giáo Việt Nam còn mênh mông, bát ngát hơn nhiều. 

Chẳng rõ là định kiến, là ngộ nhận hoặc thận trọng? Giới 
nghiên cứu nói chung vẫn có cảm tưởng, hình như văn học Công 
giáo Việt Nam là mót thé giới đóng kín, thuộc về một cỗi riêng 
tir nào đó, biệt lập, âm thâm, khó thâm nhập. Cho nên xét cho 
cùng, sở dĩ có sự thiếu vắng — không đáng trách, nhưng đáng 
buôn — ấy là vì nhiều lý do gần xa khác nhau. Xin trưng dẫn một 
vài trường hợp: 


° Rất nhiều tác phẩm (ca, vàn, tuóng, truyện) khuyết 
danh, ẩn danh, vô danh hoặc chỉ đọc thấy vài chữ viết 
tắt ở đâu đó, nơi những bản thảo, những di cảo. Khổ 
nỗi, những chữ này lại có nguồn gốc từ cổ ngữ Latinh 
rất nhà thờ nhà chung. Nhiều người trong đạo còn chưa 
tường, "huống chi người ở bên ngoài đạo làm công việc 
tìm hiểu, nghiên cứu. Vẫn biết chỉ vì đức khiêm tốn, 
vâng lời tối mặt, để sáng danh Chúa hoặc để cho việc 
truyền giáo, giữ đạo được an toàn mà đa phần các tác 
giả phải án mình trong những ký tự như J.M.J (Jésus, 
Marie, Joseph), A.M.D.G. (Ad Majorem Dei Gloriam) 
hoặc những tên thánh như Simon, Catarina, Phanchicô, 
Inê... Tác phẩm Công giáo б dang lưu hành nói bộ này 
rất phó bién, chiém ty lé khá lón trong tóng số sách vở 
Công giáo Việt Nam xuyên. suốt các thé kỷ XVII-XX. 
Bán tín bán nghi về tên tuổi, không rõ xuất xứ nhân 
thân, hoàn cảnh của tác giả tác phẩm, hoạ may chỉ còn 
cách là phăng tìm chính ngôn ngữ của bản văn mà hệ 
quả thường rơi vào dự đoán, kém giá trị. Đó là trường 
Қор của các tác phåm Hán Nóm Quốc ngũ Công giáo 


Chương 1: Тап mạn đôi diéu 51 


có tầm cỡ và rất phó biến như: Cám Ta Niệm Từ, Aléxà 
Vàn, Tứ Mat Ca, Nghinh Hoa Tung Kỳ Chương, Văn 
Côi Thánh Nguyệt Tán Tung Thi Ca, v.v... 

e Có những tác phẩm rõ ràng do người Công giáo sáng 
tác, biên soạn, nhung nói dung chăng nói gi vé Chúa vé 
dao, mà thuần là những chuyện văn hoá nghệ thuật 
Việt Nam, đông tây, kim có. Nguyễn Trường ТО, 
Petrus Ký, Huình Tịnh Paulus Của và Mai Lão Bạng, 
Nguyễn Văn Mại chẳng hạn. Có nên trải thảm thinh 
mời các bậc danh nhân văn hoá, nhân sĩ cách mạng Ấy 
vào trong toà nhà Văn học Công giáo Việt Nam 
không? Ở đây, nên nhân danh tiêu chí nào, là con 
người Công giáo hay tác phâm có nội dung Công giáo? 

* Trong khi đó, có vô số tác giả tự nhận là Kitô hữu, bởi 
tác phẩm của họ đây dáy những từ ngữ, hình ảnh Chúa, 
Đức Mẹ, nhà thờ, nhà chung y hệt kiểu cách nói năng 
kinh sách của người đạo gốc đạo dòng. Nhưng ѓи tưởng 
và nghệ thuật thì ВОТ hot, tầm thường. Thiết tưởng đây 
là chuyện cần phải được xem xét thật nghiêm túc, kỹ 
lưỡng hơn. Bằng không, diện mạo và đời sống văn học 
nhà đạo sẽ chẳng có gì khởi sắc, sẽ buồn tẻ vô cùng, 
không đáng gọi là văn học. 

* Chúng tôi dang nghi vé cái "tàng kinh các" bao góm 
hàng trám hàng nghin cóng trinh bién kháo, nghiên 
cứu, giáo trình, tiểu luận, luận án tiến sĩ Thân học, 
Triết học, Phụng vụ, Tín Lý, Giáo phụ, Tôn giáo, Linh 
đạo, Thánh Kinh, Tu đức, Tự điển Ngôn ngữ, Sử học, 
Văn hoá Nghệ thuật của các dáng bậc làm tháy trong 
Hội thánh và của quý vị học giả — giáo sư ở các trường 


52 


Văn hoc Công giáo Việt Nam, những cháng đường 


Đại Học trong và ngoài Việt Nam từ 1945 đến nay. Lại 
phải kë tới hàng loạt tác phẩm viết về đạo bằng tiếng 
Latinh, Pháp, Y, Bô, Tây Ban Nha của các thừa sai và 
quan chức nước ngoài đã phó biến rộng rãi hoặc còn 
đang ngủ yên nơi các thư viện Âu châu. Thư mục ở 
dạng này dà sê và kinh dién lám, chi tiéc chua ai mó 
cửa, bắc cầu dé tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu, phổ biến 
cho rộng đường khơi tả. 

Chúng ta nghĩ gì về các tác phẩm phản ánh sâu sắc nội 
dung mạc khải Công giáo, đồng thời đạt giá trị nghệ 
thuât, mặc dù tác giả không phải là người Công giáo? 
Đó là trường hợp: Tuóng Joseph của Truong Minh Ky 
(1888); Văn Té Đức Cha Allys, Mimg Lé Giáng Sinh 
cùng nhiều bài chính luận rất xác tín về đức Chúa Trời 
của chí sĩ Phan Bội Châu viết trên tờ báo “Tiếng Dân 
(1936), Vì Chúa (1936-1937); của nhà văn Lê Văn 
Trương = trên Nguyệt san Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp 
(7-1956) v.v. 

Và còn nhiều, rất nhiều tác g]ả tác phẩm thuộc các lĩnh 
vực thi ca, âm nhạc, sân khẩu, điện ảnh, hội hoạ, điêu 
khắc, nhiếp ảnh cảm hứng từ Thánh Kinh, hạnh tích, 
hoặc từ thực tế đời sống đức tin của người Công giáo. 
Chúng tôi không dám bao biện, vơ vào. Nhưng rõ ràng 
Công giáo, ít nhiều, đã khơi gợi trong lòng văn nghệ sĩ 
Việt Nam mót gặp gỡ mới mẻ, một đồng cảm khác lạ, 
tỉnh khiết, thiêng liêng nào đó. Chẳng hạn, tân nhạc 
Việt Nam, lân đâu tiên, có bóng đáng nhà thờ ê ет à, có 
tiếng chuông rộn rã sớm chiều, có vang rèn nèn nà 
thánh ca, những chuyện tình lứa đôi nửa đêm hẹn nhau 
đi lễ Giáng Sinh và cả nỗi u шіп trầm tư về thân phận 


Chương 1: Tản man đôi điều 53 


người: Tiếng Chuông Nhà Thờ сда Nguyễn Xuân 
Khoát, Tiếng Chuông Chiểu Thu của Tô Vũ, Giáo 
Đường Im Bóng của Nguyễn Thiện To, Chiêu Bên 
Giáo Đường của Lê Trọng Nguyễn, Tỉnh Ca của 
Hoàng Việt, Cát Bui của Trịnh Công Sơn, Bài Thánh 
Ca Buôn của Nguyễn Vũ... cùng biết bao tình khúc 
cảm hứng từ Noël, Та áo Nó-en, Lay Chúa trên cao, 
Hai mùa Noél... Phải là người có tâm hòn nhạy cảm 
lắm, nhạc sĩ thiên tài Văn Cao mới khắc hoạ được một 
hình ảnh đẹp của ngôi làng — xứ đạo Việt Nam giữa 
thời mịt mờ binh lửa: 

Làng tôi xanh bóng tre 

từng tiếng chuông ban chiêu 

tiếng chuông nhà thờ rung... 


(Làng Tôi, 1947) 


Hàn Mac Tử — nói như Hoài Thanh Hoài Chân — Hinh nhu 
trong các thi  phám xwa nay có tính cách tón giáo, không có gì 
giống như vậy. Hàn Mạc Tử đã dựng riêng một ngôi dên tho 
Chúa... Thơ Hàn Mac Тї ra đời, điều ấy chứng tỏ rằng đạo 
Thiên Chúa ở xứ này đã tạo ra một cái không khí có thé kết tinh 
lại thành thơ. 


Đây, thi sĩ của đạo quân Thánh giá 
Nửa đêm nay vùng dậy đề tung hô. 
(Nguón Thom) 
Tuy khóng thé xác tín dugc nhu trén, nhung các nhà tho 


Viét Nam, tói tróm nghi, ho dà đứng thật gân bên nhà thơ tín 
hữu Hàn Mạc Tử và họ đã nói giàm người tín hữu Công giáo 


54 


Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng duong 


chúng ta những nỗi niềm muốn thân thưa cùng Chúa, cùng Mẹ, 


cùng nhau. 


Tôi sẽ đến trước mặt Người, Thượng Dé 
Để kêu than khi tôi đã lìa đời 

Khi lá rung và hồn tôi đã xế 

Sang bên kia thế giới của loài người 


(Huy Cận, Lửa Thiêng, 1940) 


Loài người nay trần tr uóng không Thượng Dé 
Dắt nhau đi trong tién bô diéu ky 

Ngày tàn rồi, bóng tối đến lâm ly 

Đêm u khổ vào cuộc đời tội lỗi 

Đêm đã đến, chiều nhân gian һар hói 

Ảnh sảng ơi, khao khát đến vô cùng... 


(Quách Thoại, 
Giữa Lòng Cuộc Đời, Saigón 1956) 


Khi mắt em rung bóng giáo đường 
Chiều mưa trên mái tóc tha hương 
Anh di trong gió và anh nguyện 

Tìm những hôn đau lạc biển sương 


Em chắp đôi tay khán nguyện thám 
Ngàn sao vọng lại một hồi âm 
Bài kinh tín mộ từ nguyên thuỷ 
Còn ngát mùi hoa, đượm khói trầm... 
(Dinh Hùng, Hồi Chuông Giáo đường, 
Đường vào Tình sử, Sàigòn, 1967) 


Chuong 1: Tán man dói diéu 55 


Chiêu buốt linh hôn, tôi đứng đây 
Nguyện cầu Thánh giá, chắp đôi tay 
Rung rung mát lé nhin xa thám 

Mo Ша trời thiêng cháy van ngày 


(Hồ Dzénh, Hữu Quanh, Hà Nội, 1944) 


Chiều lạnh quá, ngoài kia, đời đã xế 
Vào đây con, trong lửa ám lòng cha 
Con nhớ nhung ảnh sáng tiệc đời hoa 
Đèn trăm nén, thơ muôn màu đã tắt 


(Hồ Dzénh, Hón Chiểu) 


Me dep vó прап, Me tráng phau 

Gáp nghìn | hoa hué, van bó cáu 

Và nhan зас Me khóng là gám 

Nhung dét bằng hương rất nhiệm mẫu 


(Hồ Dzếnh, Me Maria) 


Trua hóm nay, con ngói nhu те nhó 
Giữa đáy trưa trong lòng Ме vô cùng 
Con là sáo, Me là ngàn van gió 

Mẹ là trời, con là hại sương rung 


(Xuân Diệu) 


Trên cõi thiên đường ngát ánh sao 
Tình anh toả rộng bốn trời cao 
Phiêu diêu anh sóng bên toà Chúa 
Dựng một đài thơ ở chỗn nào 


56 


Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


Em chỉ cầu xin một buổi chiều 
Dưới bàn tay Chúa, cạnh người yêu 
Ta tung thơ lạ cho trần thê _ 

Lay Chúa, đời con đã khô nhiêu... 


(Mai Đình, Trăng сӣ chiêu niệm 
Hàn Mac Tử, 11-1948) 


Dáy, Tha La xóm dao 
Có trái ngot, cây lành 
Tôi về thăm một dạo 
Giữa mùa năng vàng hanh 
(Vũ Anh Khanh, Tha La xóm đạo, 1955) 


Lán kia, anh ghién nghe tiéng chuóng 
Làm tho sáu móng dét tinh thuong 
рё nghe khe khẽ lời ет nguyện 

Thơ thần chờ em trước thánh đường 
Mỗi lần tan lễ, chuông пета đổ 
Hai bóng cùng đi một lối về 

E lệ em cáu kinh nho nhỏ 

Then thùng, anh đứng lại, không di 
Lạy Chúa, con là người ngoại đạo 
Nhưng tin có Chúa ở trên cao 
Trong lòng con giữ màu hoa trắng 
Cứu rỗi linh hôn con, Chúa ôi. 


(Kiên Giang, Hoa Trắng 
Thôi Cài Lên Áo Tím, Bến Tre, 1958) 


Ngày xưa tôi có người em nhỏ 
Quê ở Thanh Bồ, xứ đạo xa 


Chương 1: Tản man đôi điều 57 


Mỗi bận gửi thư, em dặn nhớ 
Khi nào có dịp ghé thăm nhà 


Một lần, về giữa mùa sinh nhật 
Hai đứa cùng đi lễ với nhau 

Dâng Chúa lời xin thành khẩn nhất: 
“Cho hai con dep mộng ban йди” 


.. Dé sang năm mới, ngày sinh nhật 
Có một người yêu đợi một người 
Xin lễ nửa đêm làm lễ cưới 
Cho tròn ước nguyện tuổi đôi mươi. 


(Nhất Tuấn, Truyện Chúng Minh, 1964) 


Ngày xưa, xin Chúa một điều: 

Chúng con mong nhận thật nhiễu tình nhan 
Cứ gì pháo đỏ, tráu cau 

Mới nên nghĩa nặng tình sâu cả đời 

Chỉ xin được Chúa nhận lời 

Chúng con thê sẽ suốt đời yêu nhau 

Nhưng rồi, Chúa ở trên cao 

Lời thê ai đã bay vào hư không. 


(Lệ Khánh, Nguyện Cầu, 1966) 


Thì ra, đức tin đã đến và ở lại với người Việt mình từ thuở 
nào, chẳng ai hay. Muộn màng, non trẻ, lặng thầm mà nhuàn nhị, 
bền lâu. Buóc di của lịch sử tr uyên giáo tói dâu, moc lên hoa 
trái vàn hoc tói dáy. Không gióng trông mở cờ. Không tuyên 
ngôn, cương lĩnh, biểu ngữ, hô hào. Đáo giang tuỳ khúc, nhập 
gia tuỳ tục. Gối lên sóng mà bơi. Nước lên thì thuyễn lên. Chẳng 
có biên giới nào ngăn cách đức tin với văn hoá, tôn giáo với văn 


58 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng duong 


học. Cứ vỡ đất, gieo hạt. Cứ trồng trọt, tưới tắm. Đã có sương 
trời hơi đất thì át có ruộng mật bờ xôi. Tôi hằng tin vào Sám 
ngôn: 

Cũng như тиа với tuyết sa xuóng từ trời 

Không trở vé trời, nếu chua thám xuống đất 

Chưa làm cho dát phi nhiêu và đâm chối пау lóc 

Cho kẻ gieo có hat giống, cho người đói có bánh ăn 

Thì Lời Ta cũng vậy 

Một khi xuất phát từ miệng Ta 

Sẽ không trở về với Ta, nêu chưa sinh hoa trải 


(Is 55, 10-11) 


Không phải ај ai cũng được ơn mạc khải, linh ứng. Hàn 
Mạc Tử là một trường hợp đặc biệt của đặc biệt. Lần đầu tiên 
trong cõi thi ca Việt Nam, trong con rên siết đớn đau bi luy nhất, 
Hàn vẫn giữ cho lòng minh tinh khiết (La pureté de Гате) dé 
nguyén cáu: 


Тбі van lon, thám nguyén Chúa Giêsu 
Ban ơn xuống cho mùa xuân hôn phối 
Xin tha thứ những câu thơ tội lỗi 

Của bàn tay thi sĩ, kẻ lên trăng. 


(Đêm Xuân C âu Nguyện) 


Đây rồi, đây rôi, chuỗi ngọc vàng Kinh 
Thơ câu nguyện là thơ quân tử ý 
Trượng phu lời và Tông dó triết lý 

Là nguồn trăng yêu mén nữ Đồng Trình... 
Táu lay Bà, lay Bà дау ơn phước 

Cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rắm 


(Thánh Nữ Đồng Trinh Maria) 


Chuong 1: Tán man dói diéu 59 


Và làn dàu tién, Hàn Мас Ти mách Бао thién ha bón 
phuong trói muói phuong dát ráng tho cháng bao gió can nguón, 
hãy đến và múc lấy cảm hứng từ mach suói vô thuỷ vô chung là 
Đức Chúa Trời: “Người tri ку của thi sĩ phải là một bậc cao quy, 
toàn tài náng, mót Dáng та thi si nhán láy nhu là hét cá moi зи. 
Báng ấy là Đức Chúa Trời... Cho nên tất cả thi sĩ trong đời phải 
quy tụ, phải di khơi mạch thơ ở Đức Chúa Trời. Với một sứ 
mệnh của Trời, thi sĩ † phải biết đem tài năng ға са ngợi Đẳng 
Chỉ Tôn và làm cho người đời thấy rõ vẻ đẹp của thơ để đua 
nhau nhìn nhận và tận hưởng. Những thi sĩ nào không biết đem 
tài ứng dụng vào chỗ tôt đẹp thi sẽ bị Đức Chúa Trời Гау tài lại 
một cách nhãn tiên... Baudelaire nói thơ văn không thé dung hoà 
vói khoa hoc hay luán 1) và tho vàn khóng thé láy chán lj làm 
chú dích, tho chi là tho. Baudelaire nói trái пвиос vói lé tw 
nhién. Baudelaire thuóc vé phái vó thán, nén khóng tin са chán 
lý, không nhận chân lý làm tiêu chuẩn cho văn thơ. Còn Trí 
(Hàn Mạc Tu) phải lây Đức Chúa Trời làm chân lý, làm tiêu 
chuẩn cho văn thơ, văn thơ không phải bởi không mà có. ” 


(Quan niệm Thơ. Chơi Giữa 
Mùa Trăng, Qui Nhơn, Juin, 1939) 


Chuong 1: Tán man dói diéu 


E 


Қанаш ары узы: Ek 


_ SL СТІ егы em 
к-с Kia И! 
зекибе EH. 


—————————— 


Chữ Hán.Khâm dịnh Việt | m Е 
cương mục, 0.26, phán Chính biên, të 66 


наз | 


Chương 2 


CHẶNG ĐƯỜNG 
VỠ ĐẤT - GIEO TRÔNG 
(THÉ KY XVI-XVII) 


Bói cánh lich sir và ván hoc Viét Nam 


Lich sử Việt Nam ở chặng đường này diễn ra vô cùng 
phức tạp, với. nhiều biến động về chính trị, xã hội, ảnh 
hưởng trực tiếp đến văn học. 


Hậu Lê suy tàn, nhà Mạc cướp ngôi (1527). 

Một nước 3 vua: Mạc ở Đông đô; Lê Trịnh ở Tây 
đô và Nguyễn ở Thuận Hóa. 

Nguyễn Hoàng mở cõi ở phía Nam sông Gianh. 
Gần nửa thé kỷ Trịnh Nguyễn phán tranh (1627- 
1672), không thắng bại. 


Văn học Việt Nam thời Lê Mạc (thế ky XVI) và Lê 
trung hưng (tiền bán thế ky XVII) vừa phản ánh Đức 
tranh ly loạn, vừa chuyển mình sang một khúc rẽ mới: 
Hán văn và quốc âm (Nóm) khởi sắc. Hai khuôn mặt 
tiêu biểu ở Đàng Ngoài là Nguyễn Binh Khiêm (1491- 
1587) với Bạch Vân Quốc Ngữ và ở Đàng Trong là 


ELI . 

жарын бі ЕТ AES ыы 
згази ОДГО {эй Буй ија lối 32 9 

вра SEDED Бигу 
ЕТТЕГІ ad pl id lebat d si 
wl adi ka có t e dt do plo ata +44 фа od 
арии а МИ aoi id ак 
оа d da d tử el јава ВЕД ај 
= dụ оно 98 al xó de d et da p a d бод 


Trang đầu sách Thiên Chúa 


Thánh Giáo Khải Mông 


64 Văn hoc Công giáo Viét Nam, những chăng đường 


Đào Duy Từ (1572-1634) với Ngọa Long Cương, Tư 
Dung Vàn!. 


Tinh hinh Truyén giáo và ván hoc Cóng giáo Viét Nam 


Sử liệu Việt Nam ghi nhận “Năm Nguyên hòa nguyên niên 
đời vua Lê Trang Tông (1533-1548), có môt người Тау phương 
tên là Inékhu di đường bién, lén vào giảng đạo Gia Tô ở làng 
Ninh Cường, Quán Anh, huyện Nam Chân và Trà Lü thuộc 
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 42 
° Gia phả һо Đỗ ở làng Bóng Trung, Thanh Hóa ghi 
chép, có Đỗ Hung Viễn theo đạo từ đời vua Lê Anh 
Tông (1556-1573). 

e Các thừa sai dòng Da Minh truyền giáo tại Hà Tiên 
(1556) và Quảng Nam (1 580). 

e Cuộc hạnh ngộ (1580) giữa giáo sĩ Ordonnez de 
Cevallos và công chúa Mai Hoa (Maria Flora). 

e Giáo đoàn dòng Phanxicô hoạt động tại Đàng Ngoài 
(1583-1589). 

е Dòng Tên mở đầu trang giáo sử ở Đàng Trong (1615) 
và Đàng Ngoài (1627) với các tín hiệu lạc quan: Minh 
Đức Vương Thái Phi (1625), công nương Catarina chịu 
phép rửa và Anrê Phú Yên, người chứng thứ nhật 
(1644); thành lập tu hội Thày Giảng ở Pang Ngoài 


! Ngoa Long Cương Vän gồm 136 câu thơ lục bát. Tư Dung Van gồm 336 câu 
thơ lục bát. 

? Khám Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục được soạn "одо ФАЌА triều vua 
Ти Đức, năm 1856. Tập Il, trang 301. Viện Sử học, NXB Giáo Dục, 1998. 


Chương 2: Chàng đường vỡ đất - gieo trồng 65 


(1630), ở Đàng Trong (1634); vận động xin Tòa Thánh 
thiết lập các giáo phận và phái các Giám mục đến Việt 
Nam; ghi ky, chuyển dich, in án phát hành các kinh 
sách, truyện tích Hán Nôm và quốc ngữ, đặt nên tảng 
cho việc định hình và phát triển chữ quốc ngữ, khởi di 
từ 1651. Cả một tập thể giáo sĩ Dòng Tên đầy tài năng 
và nhiệt huyết, từ F.Buzomi, C.Borri đến Marini, 
J.Baldinotti, Gaspar d'Amaral... Nhung trôi vượt và 
hiệu quả, phải ké đến Francisco de Pina’, Girolamo 
Мајоғіса“ và Alexandre de Rhodes’. 


e 1630. Chúa Trinh cám dao, truc xuát các giáo sī ngoai 
quóc. Chú chién và doàn chién ly tán. 


° 1659. Đức Giáo Hoàng Alexandre VII thiết lập hai giáo 
phận đầu tiên ở Việt Nam: Giám mục FranCois Pallu 
(1626-1658-1684) ở Dàng Ngoài và Giám muc Pierre 
Lambert de la Motte (1624-1658- 1679) cai quàn Dàng 
Trong. Huấn dụ 1659 của Tòa Thánh vé truyên giáo tại 
Việt Nam. 


* 1664. Hội Thừa Sai Truyền giáo ngoại quốc Ba Lê 
(M.E.P - Société des Missions — Etrangéres de Paris) 


3 Francisco de Ріпа (1585-1625) Bà Đào Nha (có tên Việt Nam là Trực). Tu 
sĩ Dòng Tên đầu tiên thông thạo tiếng Việt, tác giả cuón Мей Pháp Tiéng 
Việt. Ông là thầy dạy tiếng Việt cho Đắc Lộ 1625-1626. 

* Girolamo Majorica (1591-1656). Xin tham khảo ở trang 46-54. 
5 Alexandre de Rhodes (1593-1660). Xin tham khảo ở trang 55-60. 


66 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


được hình thành, một đối trọng nhạy cảm trong công 
cuộc truyền giáo tại Viễn đông và Việt Nam. 

° 1670. Công đồng Pang Ngoài tại Phó Hiển. Lập dòng 

Mên Thánh Giá tại Kiên Lao. 

Do nhu cầu truyền đạo, theo đạo, giữ đạo trong quá trình 
giao lưu, hội nhập giữa các giáo sĩ và dân Chúa, văn học Công 
giáo Việt Nam ở chặng đường phôi thai này có những đặc điêm: 

— Vè hinh thức: Hán, Nêm, quốc ngữ. 

- Vé nói | dung: Kinh nguyện, Giáo lý, Truyện tích, giáo 

sử, quốc sử, ngữ pháp, Từ điển, Văn thư, Tường trinh 
và thi ca. 


— Vé tác giả: Giáo sĩ, Thầy giảng, giáo dân. 
Т. GIROLAMO MAJORICA (1591-1656)? 


"Giáo si dà viết rất nhiều sách vở bằng ngôn ngữ và văn 
це của xứ Bắc. Giáo sĩ đã phiên dịch hoặc sảng tác hơn 45 
quyển. Đó là một kho tàng mà Giáo hội ngày nay gìn giữ và kính 
супе Giáo si có soan 12 quyển. khác bằng văn xuôi và văn 
vần... Công việc này làm giáo sĩ rất bận. Luôn cả trên tàu khi đi 


5 Hội chuyên lo việc đào tạo các linh mục bản xứ. Từ chủng viện Yuthia 
(1665), Chúng viện trên thuyền ở Phố Hiến (1668), Chantaburi (1765) đến 
Hòn Đất (1769) và Penang (1807). Hội kiém nhiém viéc truyén giáo tai Viën 
Đông, đặc biệt tại Việt Nam sau biến cố Dòng Tên bị giải thể, 1773, bằng 
doan sác Super Familiam. 

7 Qué quán Neapoli (Y), vào Dóng Tén 1605. Truyền giáo tại Dàng Trong 
(1623-1628), ra Dàng Ngoài (1631) và sống lâu năm tại Nghệ An cho đến khi 
qua đời tại Thăng Long (27-01-1656). 


Chương 2: Cháng đường vỡ đất - gieo trồng 67 


thăm giáo dân, giáo sĩ không khi nào ngung công việc. ` 4 Chúng 
tôi lược kể — theo Linh mục. Thanh Lãng” — một số tác phẩm đã 
được chụp ảnh ở Thư viện Quốc gia Paris. 
- Thiên Chúa Thánh Giáo НОЕ Tội Kinh, 1634, 108 
trang. 
— Thiên Chúa Thánh Giáo Khải Mông (Questiones in 
articulis Fidei), 1645, 160 trang °. 


- Đức Chúa Chi-Thu (De vita Christi), 522 trang. 


= Truyén Đức Chúa Chi Thu (De vita Christi), 1668, 104 


— Thiên Chúa Thánh Mẫu (Sancta Mater Dei), 1634, 112 
trang. 


— Các Thánh Truyén (De vita Sanctorum, 1650, 1854 
trang. 


— Các Thánh Truyén, 122 trang. 


- Ông Thánh I-na-xu Truyện (Vita Sancti Ignatii), 1646, 
112 trang. 


* Theo tài liệu của Dòng Tên. Jap-Sin 89-229v. 

° Dëc San Đại Học Sư Phạm Huế só 1, niên khoá 1960-1961, tr. 11. 

"а. Мајогіса phóng tác dua vào приуёп bàn сйа Thánh Tién si Robert 
Bellarmin (1542-1621). Bàn phóng tác này được coi là tiên phong trong thu 
muc giảng dạy giáo lý bằng tiếng Việt, trước cả Pháp Giảng Tám Ngày của 
De Rhodes (1651), Thánh Giáo Yếu Lý Quốc Ngữ của Pigneau de Béhaine 
(1774), Thiên Chúa Thánh Giáo Yếu Lý Chính Giải (quốc ngữ) của Giám 
mục Taberd (1838) v.v.. 

'! Tập thé Majorica còn tiếp tục công trình dang dớ, sau khi người thủ lĩnh là 
Majorica qua đời (1656). 


68 Văn hoc Công giáo Việt Nam, những chăng đường 


— Ong Thánh Phan-chi-có Xa-vi-e Truyện (Vita Sancti 
Francisci Xavier), 1638, 38 trang. 


- Мейт Lé Trong Мйа Phuc Sinh (Medi in tempore 
Paschalis), 1634, 36 trang. 


- Những Điều Ngắm Trong Các Ngày LỄ Trọng 
(Meditationes de dominicis Primae classis), 206 trang. 


— Kinh Những Lễ Mùa Phục Sinh (Vita Militis), 110 
trang. 

- Don Mình Trước Chịu Co-mo-nhong (De 
Eucharisthia), 134 trang. 


— Ca-ra-dé-chi-ma Mùa Chay Cá (De Quadragesima), 
114 trang. 

Không theo xu hướng thông thường của văn hoc thời buổi 
Hán Nôm và vận văn còn thịnh mãn ây, G. Majorica dà quyêt 
định chọn cho minh một hướng đi khác: Văn xuôi Nôm — Truyện 
Nôm văn xuôi. Bằng thể loại truyện ký lịch sử và luận thuyết, 
G.Majorica, trong con mắt tỉnh đời của những nhà nghiên cứu lý 
luận văn học sử Việt Nam, xứng đáng là một trong số rất ít 
những nhà văn đâu tiên viết tàn văn chữ Nêm, ngoại trừ trường 
hợp đáng tiếc của ôn Trương, Chính". Để có một cái nhìn tông 
quan và đúng đắn về văn xuôi Nôm của G. Majorica ở góc độ 
lịch sử cũng như văn học, ngôn ngữ học, chúng tôi lược tóm 
nhận định của một số nhà chuyên môn có uy tín. Xin mời bạn 
đọc tham khảo. 


2 Trong tạp chí Ngôn Ngữ (Số 2, 1972) của Viện Ngôn Ngữ học, Hà Nội, ông 
Trương Chính có đưa ra nhận định rằng văn học ta xưa chị chú ý đến Thơ và 


chữ Hán, mãi đến khi quốc ngữ được thông dụng (1888), mới thấy có văn 
xuôi Việt Nam! 


Chương 2: Chàng đường vỡ đất - gieo trồng 69 


"Khoảng thời gian từ 1632-1656, chữ quốc ngữ bằng 
mẫu tự La Tinh đã có cơ sở vững chắc. Tuy váy, thứ chữ này 
ngay từ đầu, trên lý thuyết cũng như trong thực tế, chẳng bao 
giờ được coi là phương tiện để tiêu diệt chữ Hán, chữ Nôm, 
hòng cô lập cái cộng đông nhỏ nhoi người Công giáo với cộng 
đồng dán tộc, như có người từng nghĩ như vậy... Số lượng sách 
vở biên soạn bằng quốc ngữ máu tự La Tinh chỉ có khoảng 700 
trang. Ngược lại, những sách vở biên soạn bằng chữ Nôm nhiều 
hơn gấp 6 lân, tức lên tới 4.200 trang, 1.200.000 chữ... Đây là 
một tài liệu vô cùng quý báu đối với nhà làm lịch sử tiếng Việt 
muốn tìm hiểu về chữ Nôm như được xuất hiện ở thế ky XVII... 
Ó ngodi xà hói, cho đến thé ky XVII thì những cóng trinh bién 
soan bằng: chữ Nôm ké ra da có nhiéu, при Quóc Ат Thi Тар 
của Nguyễn Trãi, Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập của Hội Tao 
Đàn, như thơ văn quốc âm của Nguyễn Binh Khiêm, cua Nguyên 
Hãng, Lê Рис Mao, Đào Duy Tir.. Nhưng khốn nói là tắt cả kho 
tàng chữ Nôm đó không. có nơi nào còn cắt giữ được những bản 
văn nguyên thủy, mà Ади hết chỉ là những bản sao chép lại từ 
các thé ky sau, nhất là sao chép vào thời Tự Đức bằng chữ Nôm 
của thời vua Tự Đức. Còn như các bản văn Nôm (của Majorica) 
có đặc thù là các bản văn Nôm đều là các bản văn chép tay cüa 
người thé ky XVII, còn được cát giữ ở tình trạng nguyên bản, 
chua hé có bàn tay nào tra vào dé sửa chữa... 


Lm. Thanh Lãng 
(Thử thiết lập hồ sơ về hai người con gái: 
Một con của Phật, Một con của Chia). 
Trích lại từ Về Sách Báo của tác giả 
Công giáo Thé kỷ XVII-XIX. TP.HCM, 1993, tr. 11-14) 


70 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng duong 


“... Mang tư liệu chữ Nêm của G.Majorica vừa giới thiệu, 
thông tin những nội dung hết sức phong phú vé mặt xã hội hoc, 
triét học, nhân văn học; lai vừa hé mở một kho tw liệu vô giá vé 
ngôn ngữ học. Một thứ chữ Nóm nguyên tuyên, chưa bị Tự Đức 
san định lại (như. ông đã làm đôi với háu hêt các tác phẩm văn 
học và sử học) mà hậu quả là các văn bản đã bị chỉnh sửa theo ý 
vua, chứ không còn nguyên trạng ban йди.” ` 


M.Durand 
(Introduction à la littérature 
Vietnamienne. Paris,1969, trang 23) 


„Топ bó gồm 4.200 trang, 1.200.000 chữ, tất cả đều 
viết tay, được đưa sang châu Âu từ thé ky XVII, không bị chinh 
sửa, hiện còn lưu trữ tại Bibliothéque Nationale de Paris. Nói 
dung ghi chép các Kinh nguyén, bài suy gam, các ngày lé trong 
được biên tập từ năm 1634. Đặc biệt mang Truyện ky (Đức 
Chúa Сте su, Thiên Chúa Thánh Mẫu và các Thánh) là những 
trường thiên hoặc đoản thiên viết vé 5 00 vi thánh hoác các nhán 
vát Dóng Táy kim có. Báng mót thé ván móc mac dán gian, 
nhung khóng kém phán háp dán. Mói truyén là một đoản thiên, 
một tác phẩm, nghe hoặc đọc lên, па па như "Té-lé-mác phiêu 
lưu ку" hoặc truyện Phát Bà Quan Ат Thi Kính, truyện gái giả 
trai sóng chung rất dao hạnh trong những cộng đoàn tu trì.. 


Lm. Nguyễn Hưng 
(Étude Phonologique des Tons du Vietnamien) 
Luận án Tiến sĩ ngón ngữ hoc, Đại hoc Sorbonne, 
1971, tr. 9 và Thư mục Hán Nôm Công giáo Việt Nam 
(Tham luận tại cuộc tọa đàm về Văn Hoá Công giáo 
Việt Nam do Ủy Ban Giáo Dân – Hội Đồng Giám mục 
Việt Nam tổ chức tại tòa Tổng Giám mục Hué, 10-2000) 


Chuong 2: Chàng đường vỡ đất - gieo trồng 71 


" Tói wóc mong ràng sé có thém những nhà văn hoc, nhà 
ngữ học!” khảo sát những bản văn Nôm thể ky XVII này. Vì thật 
dó là nhüng áng tàn vàn có trói cháy nhát, phong phú nhát, 
trong sáng nhát, mà chúng ta dà có tir 3 thé ky nay mà chúng ta 
không biểu, không hay'*. Bản văn Nêm này, thực ra, chi là 1 
phán trám trong toàn bó vàn Nóm сиа giáo si G.Majorica hién 
nay còn tàng trữ tại thu viện quốc gia Pháp tại Balê. Nó trong 
sáng vì thoát được vòng kìm kẹp biên ngẫu dién có, theo khuón 
sáo Trung Hoa. Táp doàn Majorica chi düng tiéng dán gian, lai 
chi muón viét іг uyên dé phó bién trong dán gian, nén lời văn 
bình dị, toàn dùng tiếng nói của quán chúng, của dân gian, lời 
văn lại đây hinh ánh." 


Bác si Nguyén Ván Tho 
(Những Cảm Nghĩ của Tôi Nhân Dịp Đọc 
các Bản Văn Nóm Thé Ky XVII 
của giáo si Majorica, 1977, tr. 33) 


13 Sau khi nhắc tới công trình đóng góp của Thanh Lãng, Đỗ Quang Chính, 
Hoàng Xuân Việt, Vũ Văn Kinh, Nguyễn Văn Sâm, Hoàng Đình Khôi.. 

^ Khi đối chiếu với truyện thơ phú Nôm đời Trần; với văn bản thời T so, 
Hóng Әйс Quóc ám thi tập; với các văn Бап Nôm thói nhà Mac: Truyền Kỳ 
Man Luc, Bạch Vân thi tập; với các văn bản thời Lê Mac-Nguyén sơ nhu Hoa 
Tiên Truyện và đặc bjét văn bản Nóm đã được sửa chữa từ thời Tự Đức về 
sau, chẳng hạn Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca (1810), Kim Vân Kiểu của Nguyễn 
Du (1765-1820). : 

15 Xin tham khảo trích doan tir tiểu luận “Những Cám Nghĩ của Tôi Nhân Dịp 
doc các bản văn Nóm thé ky XVII của giáo sĩ Majorica " của Bác sĩ Nguyễn 
Văn Tho, 15-12-1977, tr. 11-15, có ở chương 5 trong sách này. 


72 Văn hoc Công giáo Viêt Nam, những chăng duong 


“Вб sách náy toàn là sự tích về đạo Công giáo và viết 
xong vào ngày 12 tháng 7 năm Phúc Thái thứ tw (niên hiệu của 
vua Lê Chân Tông, 1643-1649), tức năm 1646. Tất cả đều là bản 
chép tay, rõ ràng là bán góc, nguyén tác сһиа bi sao chép sang 
bán khác, nén có thé coi là bó sách chữ Nóm văn xuôi có nhất và 
dó só nhát... 


Sau khi doc hét nhüng tác phám ván Nóm xuói сйа 
G.Majorica, chúng tói lién tưởng đến những ngày trước năm 
1960, thấy cả làm lễ đều đọc tiếng La Tinh, làm giáo dân khó 
hiểu, khó theo dõi khi dâng lễ Ngày nay đã chuyên ngữ hét sang 
tiếng Việt rồi, thật là một việc vô cùng hữu ích. Nếu ta so sánh 
với một tôn giáo khác như Phật giáo chẳng hạn thì đạo Phật vào 
Việt Nam sớm hơn đạo Công giáo nhiều, thé mà ngày nay, vẫn 
dùng kinh sách bằng tiếng Phan, không biết có bao nhiêu tín dà 
hiểu nổi? Nhung việc đó là của người, ở đây chúng tôi chỉ đưa 
ra vài y kién dé ta so sánh việc làm của giáo sĩ G. Majorica đã là 
những bước йди để chúng ta có được như ngày пау.” 


Nhà nghiên cứu Vũ Văn Kính 
(Chữ Nôm Công giáo Qua Những Tác Phẩm của Majorica 
Tham luận tại cuộc tọa đàm vé Văn Hóa Công giáo Việt 
Nam, do Ủy Ban Giáo Dân, Hội Đồng Giám mục Việt 


Nam 16 chức tại tòa Tổng giám Mục Huế, 10-2000) 


... Chữ Nôm ở các tác phẩm của G.Majorica chính là thứ 
chữ mà ‘nhân dán ta (các nhà nho và trí thức Công giáo) thời đó 
vẫn thường dùng, là thứ chữ Nôm gân với chữ Nôm nguyén 
thủy... Một điều lý thú nữa là những tác phẩm Nôm của 
G.Majorica đều thuộc thể văn xuôi, nhằm phản ánh xã hội, tâm 
lý, văn hóa thời đại bấy giờ. Khi đọc chuyện kế về những wi 


Chương 2: Chặng đường vỡ đất - gieo trồng 73 


thánh của phương Tây và phương Đông qua Truyện Các Thánh, 
qua lối văn mang tính chất khẩu ngữ mộc mạc, kiểu chuyện ké 
dân gian (Folklore) không kém phân háp dán. Nhüng truyện 
Nôm của Majorica được xác lập văn bản từ thé ky XVII dé lại 
cho chúng ta những văn kiện chữ Nôm thật quỷ giá. Nó mang 
day đủ những nét đặc trưng của chữ Nóm và văn xuôi Nôm thời 
bây giờ. Nó là những nguyên bản (original), là bản văn sốc đầu 
tiên. Nó không giống với các tác phẩm thuộc loại văn vẫn như 
Hóng 1 Đức Quốc Âm Thi Tậ áp hoặc thơ Nôm của Nguyễn Trãi, 
Nguyễn Binh Khiêm v.v. mà văn bản Nôm phân lớn đã được 
người đời sau xác lập lại. Đây là những tác phẩm hoàn chỉnh về 
Công giáo, lịch sử đạo Kitô được ghi lại bằng chữ Nôm tôn tại 
sớm nhất ở nước ta.” 


Giáo sư Chương Thâu 
(Vé Một Số Tư Liệu Hán Nóm Công giáo 
ở Nước Ngoài. Tham luận tại cuộc Hội Thảo 
Khoa Học, do Viện Nghiên Cứu Tôn giáo 
tổ chức tại Hà Nội, 5-2003) 


Bằng con mắt phân tích — lý luận và phê bình văn học 
trong viễn tượng văn học sử Việt Nam, nhà nghiên cứu Võ Long 
Té đánh giá cao những thành tựu của G.Majorica như sau: 

“ + Văn Nêm của С. Majorica đã đánh dáu mót cháng 
đường tiễn triển khả quan vé phương diện hình thành một ngón 
ngữ Công giáo Việt Nam. Đó là trực tiếp phiên âm từ La Tinh 
hoặc diễn dịch theo ý, mà đến nay vẫn còn thông dụng: Giêsu, 
Phéró, I-na-xu, Phanxicó Xavie, Isave, Giê-ru-sa- lem, Đức Chúa 
Trời, Rất Thánh Đức Bà. Đó là sáng tao ra тбі só từ ngữ giản 
di mà sâu sắc, hợp với tỉnh thần tiếng Việt, lại vừa tám hiểu biết 


74 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


của giới bình dân: Khó lòng, cả lòng, chịu khó, làm phúc, làm 
thinh, hãm mình, giữ mình, ngã lòng, tha tội, giải tội, dốc lòng 
chira, phúc mon, đánh tội, ăn chay, giữ lời khán, phó minh di 
fu... 

“ Về bút pháp, trong khi xu hướng truyền thống của văn 
gia Việt Nam buổi ấy là dùng thi ca (vận văn) để ке truyện 
(Truyện Thơ Nôm) thì phán lớn văn nghiệp của Majorica đều 
được trứ thuật bằng văn xuôi theo nhiều thể loại như truyện ký, 
lịch sử, luận thuyết... Đó là những văn kiện quy báu dé người 
sau tìm hiểu phương pháp giảng đạo, tu đức và khảo cứu về tiễn 
trình ngôn ngữ không những của riêng Công giáo Việt Nam, mà 
cả ngôn ngữ Việt Nam nói chung ở buổi ban dâu.” 


(Lịch Sử Văn Học Công giáo Việt Nam 
nhà xuât bán. Tư Duy, Saigòn, 1965, trang 176-180) 


Chương 2: Chặng đường vỡ đất - gieo trồng 75 


2. ALEXANDRE DE RHODES (1593-1660)! 


Tác phẩm của giáo sĩ Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) được 
viết bằng nhiều thứ tiếng: La Tinh, Ý, Pháp, Việt (quốc ngữ) và 
bằng nhiều thể loại: Du ký, sử địa, giáo lý, truyền giáo sử và ngữ 
pháp (điện chế Việt ngữ). Theo nguôn tư liệu chuyên khảo vé 
Đắc Lô”, ông viết khá nhiều, có đến 11 tác phẩm. Trong khuôn 
khổ có liên hệ đến lịch sử Việt Nam và văn học quóc ngữ của 
Công giáo Việt Nam, chúng tôi chỉ dừng lại ở một sô tác phẩm 
sau đây: 


= Lich Sử Vương Quốc Pang М, oài (Histoire du 
royaume de Tunkin), La ngit, 165178 . Nói dung tuóng 
trinh tại chỗ những bước tién triển lớn lao та Phúc âm 
rao giảng đã đem đến cho lương dân xứ Đàng Ngoài từ 
1627 đến 1646. 


— Hành Trình Và Truyén Giáo (Divers voyages et 
missions), Pháp ngữ, Paris, 1653. Những cuộc hành 
trình truyền giáo của Đắc Lộ ở Trung quốc và các xứ ở 


18 Sinh tại Avignon, Pháp. Vào Dòng Tên ở Rôma (1612), thụ phong linh mục 
(1618). Năm 1619 cùng đi truyền giáo ở Viễn Đông với Majorica. Năm 1615 
cập bến Đà Nẵng và 1627 vào Cửa Bạng, Thanh Hoá. Năm 1630, bị trục xuất, 
về Áo Môn, giảng dạy thần hoc 10 năm lién. Nàm 1640 tró lai Dang Trong; 
chúng kién cuộc tử đạo của Thầy giảng Anrê Phú Yên (1644). Từ giã Đàng 
Trong làn cuói (1645) và qua dói tai Ispahan (Ва Tu) ngày 05-11-1660. 

7 Tưởng trinh cua Dóng Tén (1645-1653): André Marillier và các tác già 
Nguyén Уап Tó; Nguyén Khác Xuyén; Thanh Làng; Truong Вии Làm; Đỗ 
Văn Anh; Gomez Ngô Minh; Đỗ Quang Chính; Phạm Đình Khiêm v.v.. 

ІН Bán Pháp ngữ của Lm. Henri Albi, Dòng Tên. Bản Việt ngữ của Hồng 
Nhuệ, tủ sách Đại Kết, 1994. 


76 Văn học Công giáo Việt Nam, những chăng duong 


phương Đông, với cuộc trở về châu Âu ngang qua Ba 
Tư và Arménie” 


- Tự Điển Việt Bà La (Dictionarium  Annamiticum 
Lusitanum et Latinum) do Вб Truyén Giáo xuát bàn, 
Roma, 1651, 500 trang. 


— Văn Phạm Việt Ngữ (Linguae Annamiticae) in chung 

vói tu dién trén. 

— Phép Giảng Tám Ngày (Catechismus In Octo Dies), do 

Bộ Truyền Giáo xuất bản, Roma, 1651, 324 trang, La 
ngữ và Việt ng”. 

Công trình văn hoc và ngữ hoc của Đắc Lộ vượt phạm vi 
cộng đồng Công giáo, ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống văn học 
quóc gia. Nói đến đài ky niệm dung ở Hà Nội năm 1941 dé ghi 
on giáo si Alexandre de Rhodes, hoc giá Nguyễn Văn Tế viết: 
“Mỗi lần chúng ta di qua cảnh tri này, chúng ta sẽ Tưởng niệm 
cùng một lúc cụ Hàn Thuyên, cha đẻ chữ Nôm và vị giáo sĩ 
Dòng Tên, ngoài việc hoàn thành chữ Quốc пей, сдп cóng hién 
cho ta những tài liệu quan trọng vé lich sử, ngón ngữ Việt 
Nam. ”! Không thé minh họa trọn vẹn nhận định của các nhà 
nghiên cứu văn học sử về sự nghiệp cống hiến của Đắc Lộ, từ 


!? Bản Pháp ngữ, Paris, 1653. Bản Việt ngữ của Hồng Nhué, tủ sách Đại Kết, 
TP.HCM, 1994. 

? Bản Pháp ngữ của H. Chappoulie, Paris, 1943. Năm 1961 ở Sàigòn, Tinh 
Việt văn đoàn công bố bản Việt ngữ. Riêng nhà nghiên cứu Jacôbê Nguyễn 
Khắc Xuyên (1923-2005) đã bảo vệ thành công luận án tién sĩ tại Đại học 
Gregoriana, Roma 1958 về cuốn giáo lý Việt ngữ này của Đắc Lộ. Xem 
chương 4. 

?! Tạp chí /ndochina số 41, ngày 12-6-1941, tr. 12. 


Chương 2: Chàng đường vỡ đất - gieo trồng TI 


Duong Quàng Hàm (1925), Thiéu Son (1931), Nghiém Toàn 
(1949), Hà Như Chi (1955), Thanh Lãng (1958), Pham Văn 
Diéu (1960), Lé Ván Siéu (1966), Vó Thu Tinh (1964), Ta Ky 
(1965), Vü Ngoc Phan dén Vü Binh Trác, Nguyễn Duy Diễn, 
Nguyễn Sĩ Tế, Nguyễn Văn Trung, Cao Thế Dung, cùng nhiều 
bậc danh gia vốn nặng lòng với văn học khác nữa.. . Xin lược 
tóm một vài ý kiến sau đây. Khơi nguồn đồng cảm rộng rãi hơn, 
xin mời таша giang đến với những bài tham khảo váy. 


.. Một thứ chữ đặt ra tắt nhiên là để viết. Các nhà truyền 
giáo người Âu ngay khi đặt ra thứ chữ Việt La Tình ấy, tất nhiên 
đã dùng nó dé ghi chép tiếng Việt. T uy nhién, truóc Alexandre 
de Rhodes, cái hệ thống phiên âm ду còn nhiều khuyết điểm mà 
chưa duy nhất, chưa được quảng bá, cho nên việc ghỉ chép ấy có 
lẽ mới ở giai đoạn thí nghiệm lẻ loi. Chỉ từ khi in cuôn Tự Điển 
Việt Bô La (1651), chữ Việt La Tinh mới có dinh dạng, nhát là 
được in bởi Bộ Truyền Giáo La Mã, chữ ấy có vé при được 
chính thức công nhận trong giới lãnh đạo truyền giáo và công 
nhiên bước vào giai đoạn sử dụng. 

Những ai đã sử dụng nó trước và sử dụng vào công việc 
gi? 

Tất nhiên là những nhà truyén giáo. Ho dùng để dạy nhau 
tiếng Việt (như trường hợp chính Alexandre de Rhodes đã học 
tiếng Việt với Francisco de Pina); hoặc để dạy cho giáo chức 
(Thấy giảng — chức việc) bản xứ có thể qua thứ Việt tự mới ду 
dat tói La Tinh mót cách dé dàng (như Alexandre de Rhodes nói 
trong bài ша). Nhw váy, chữ quốc ngữ mới đâu chỉ dùng ở giáo 
đường, tu viện; ngoài ra đến các giáo khu (giáo хи) là cùng và 
cho mục đích học dao truyén đạo. Song một số người mình có 
đạo biết chữ quốc ngữ và như vậy là rất sớm — ngay từ thời 


78 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


Trịnh Nguyễn phân tranh — có thé đã dùng nó rộng rãi như một 
văn tự Việt ngang hàng với chữ Nóm, dé biên chép giấy tờ hay 
cả thơ văn sáng tác nữa. ” 


Phạm Thế Ngũ . 
(Việt Nam Văn Học Sử Giản Uớc Tân Biên. 
Tập III. Quóc Học Tùng Thu, 1965, tr. 64-) 


pé ghi công nhóm người dà sáng tao га chữ ' Quốc ngữ từ 
375 về trước (tính từ 1620), năm 1995, chính quyền đã cho đặt 
lại tên đường Alexandre de Rhodes ở TP. Hồ Chí Minh tại đúng 
vị trí như trước đó 10 năm (Sau khi nghe dư luận phản kháng từ 
phía nhân sĩ trí thức, Công giáo tại Saigòn)... Khi được hỏi “ ‘néu 
còn một điều ông muốn tâm sự thì đó là điều gi? ", nhà văn nói 
tiếng Kim Lân (1920-2007) trả lời: "Tói rất biét on Alexandre 
de Rhodes, Hói Nhà Ván Viét Nam cán phái dung tượng ông áy. 
Cái chữ (Quốc ngữ) nó ghê lắm, không có ông ду thì tôi, bà Anh 
Thơ, ông Nguyên Hông v.v.. . không thé thành nhà vàn! 
Мита người sáng tạo chữ Quốc, ngữ đầu tiên và 
những người góp công sửa đổi chút ít vào cuối thế ку 18 айи 19, 
déu là người nước ngoài, nhưng: chắc chắn phải có sự trợ lực 
của người Việt, nếu không trực tiếp Cũng là gián tiếp, như Chúng 
tôi đã nhắc đến tên một vài nhân våt” . Những người nước ngoài 
ду пеи бау giờ sóng lại, thì sẽ phải vô cùng bỡ ngỡ, trước cái 
hiệu quả nó mang lại cho cả một dân tộc, điều mà có lẽ chăng 


? Báo Thanh Niên sô 26 (2226) ra ngày 26-01-2002, tr. 7. 
2 G. Majorica, Gaspar d'Amaral (1592-1640), Pedro Marques (1577-1657), 
Filippo Marini (1608-1682), O. Borgès (1608-1664), Joseph Tissanier (1618- 
1688)... 


Chương 2: Chặng đường vỡ đất - gieo trồng 79 


bao giờ các ông dám mơ tưởng. Các ông đã sóng trong đất nước 
Con Rồng Cháu Tién, táp ăn tập nói tập sóng như người Việt, 
cũng “nuôi ” tóc dài quá vai, cũng mặc áo thung, di „thuyên và ở 
nhà sàn như nhiều người Việt thời ду ở xứ “yên sào trầm 
hương” Đàng Trong! Nhưng ông Pina lại bị chết đuối ở vùng 
biển Hội An lúc vừa 40 tuổi; ông Amaral cũng bị chết đuối nót 
trong vịnh Bắc bộ khi được 54 tuổi; còn ông Đắc Lộ tha thiết 
gắn bó với người Việt có “tiếng nói nghe nhu chim hót "4 khi 
phải rời bó Dang Trong năm 1645 та lòng dau như cát, đã thốt 
lên “thân xác tôi rời bỏ Đằng Trong, nhưng chắc chán không 
phải bằng tâm hôn và đối với Dang Ngoài cùng thé 8" 


Chữ Quốc ngữ ban dáu đúng là do sáng kiến của một 
nhóm người trong Giáo hội dva ra; nhưng đến nay văn chương 
Quốc ngữ mỗi ngày mỗi trong sáng hơn, phong phú hơn, đậm đà 
hơn, ảnh hưởng sâu rộng hơn trong xã hội, thì chắc chắn là đã 
do công lao của bao nhà trí thức người Việt chúng ta, là những 
nhà văn, nhà giáo, nhà thơ, nhà báo, ngôn пай, tit dién... cüng 
các nhóm như Hội Khai Trí Tiến Đức, Hội Truyền bá Quốc ngữ, 
các Hội Nhà văn khắp Trung Nam Bắc... 


Nói được chăng là nhóm người йди tiên mới sáng tao ra 
cái “thân xác" chữ Quốc ngữ, ай là quan trọng nhất, nhưng. 
người Việt chúng ta mới là kẻ "thói hôn” cho thứ chữ này; vi 
đọc lên, chúng ta mới là người dễ cảm nghiệm được cái ý vị, cái 
tinh té của tiéng Việt, đã nghe thấy từ lúc còn nằm trong nôi với 


24 А. de RHODES, Divers voyages et missions, Paris, 1653, tr. 72: "Pour moi 
je vous adoué quand je fus arrivé à la Cochinchine, et que j'entendois parler 
les naturels du pays, particuliérement les femmes; il me sembloit d'entendre 
gasoüiller les oyseaux". 

25 A. de Rhodes, пи. , tr. 269. 


80 Văn hoc Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


giọng ru êm ả của mẹ mình. Vậy, có phải là cường điệu quá 
không khi nói: dù có một số người Âu châu thông thạo chữ Quốc 
ngữ, như Đắc Lộ là người trong nhóm đầu tiên sóng tạo ra nó, 
rôi đến Bá Đa Lộc, Taberd, Génibrel, Ravier, Chéon, 
Nordemann, Maspero, Cadière, Bulteau, Cordier, Gouin v.v... 
chưa chắc các ông đã “сат thức” nhiều được tiếng Việt, dù có 
“trị thức” sâu xa, cặn kẽ hơn biết bao nhiêu người Việt. Bởi vì 
biết thì khác, mà cảm nghiệm được cũng lại là chuyện khác. 


Phải nói là Giáo hội Công giáo vẫn sống trong lòng dân 
tộc đó thôi, vẫn động hành với dân tộc dù trải qua bao chặng 
đường khó khăn. Giáo hội hiện điện ở đây hay ở đâu đó, không 
phải là dé bành truóng uy quyền, thé lực, ảnh hưởng, nhưng 
trước tiên là để ám thám phuc vu con nguói trong những gi có 
thể làm được, là sống Phúc Ат війа lòng Dân tộc để phục vụ 
hạnh phúc của đông bào "?5. Chữ Quốc ngữ là một trong những 
công việc phục vụ của Giáo hội ở dát nước пау. 


Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10-2004 
Đỗ Quang Chính 
(Tản Mạn Lịch Sử Giáo hội Công giáo Việt Nam 
Tp. HCM, 2005, tr. 207-209) 


Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ, 
không ai dám phủ nhận vai trò khởi xướng của giáo sĩ Đắc Lộ, 
mặc dầu thành tựu bước đầu này — theo nhận định của những 
nhà chuyên khảo - là còn phôi thai và ít бі. Tuy nhiên, căn cứ 
vào những sử liệu chắc chán và những suy luận hợp lj, chúng ta 


26 Thự chung của Hội Đồng Giám mục Việt Nam, 01-5-1980. 


Chương 2: Спа đường vỡ đất - gieo trồng 81 


có thé quyét doán ràng cóng viéc sáng tgo — điễn chế chữ Quốc 
ngữ là một công trình tập thể và tiệm tiễn, nằm trong khuôn khổ 
những nỗ lực phiên âm các thứ tiếng tượng hình ở Viễn Đông — 
đặc biệt ở Việt Nam — do các thừa sai Tây phương chủ động 
khởi xướng từ thé ky XVI (La Tinh hóa Nhật ngữ và các lối phiên 
âm ghi thanh Hoa ngữ). Chúng ta lần lượt điểm qua một số điển 
hình sau đây: 


Francisco de Pina (1585- 1625) vói cuón Ngữ pháp 
tiéng Viét (1625-1626). 

Francesco Buzomi với tài liệu viết tay (1625) còn lưu 
trữ tại văn khô Dòng Tên ở Roma. 

J. Baldinotti với Relatione das Viaggio di Tunquin, 
Roma, 1629. 

Christoforo Borri (1583-1632)vói Relatione della 
nuova missione.. Cocincina, Roma, 1631. 

Girolamo Majorica vói nhüng ghi chú bằng chữ Quốc 
ngữ trong mảng văn Nôm xuôi, 1631-1645. 

Di ngôn của Thầy giảng Anrê Phú Yên từ khi bị giam 
cầm đến khi được phước tử đạo, 1644. 

Quốc ngữ trong văn bản ghỉ chép nội dung hội nghị 
năm 1645 thảo luận vé công thức rửa tội. 

Mathias de Maya với bản báo cáo viết năm 1649 ở 
Goa về cuộc tử đạo của ba thầy giảng đầu tiên ở Đàng 
Trong. 


Gaspard D'amaral (1592-1646), tác giả tự điển Việt Bồ 
(Dictionarium Annamiticum - Lusitanum), dugc hói 


82 Văn học Công giáo Viét Nam, những chặng đường 


nghị thảo luận công thức rửa tội công nhận là rất thông 
thạo ngôn ngữ (peritissimus linguae). 

— Antonio Barbosa soạn tự điển Bồ Việt (Dictionarium 
Lusitanum - Annamiticum), là người thông thao ngôn 
ngữ (peritus linguae). Công trình của hai tác già này 
được Đắc Lộ khai thác dé soạn ra tự điển Việt-Bồ- La, 
1651. 


- Chữ quốc ngữ trong văn bản viết tay của Filippo de 
Marini về công thức rửa tội 1654 gửi về Bồ đào Nha. 


- Chữ quốc ngữ trong bién bản của 14 giáo dân Việt 
Nam làm ra dé bênh vực lập trường của giáo sĩ Filippo 
de Marini, một trong những tài liệu được coi là có 
nhất”. 

— Chữ quốc ngữ trong thw viết tay của Bento Thiện và 
Igessico Văn Tín gửi giáo sĩ Filippo de Marini năm 
165928. 

Qua nhüng tài liéu dát giá - tir Dó tóc gia phà (1562) dén 
Bentô Thiện và Igessico Văn Tín (1659) - vé mặt lich sử trên, 
chüng ta tháy có khá nhiéu khuynh huóng trong viéc dién tà và 
phiên âm chữ quốc ngữ. Một đàng là hệ thống lô-gích của khoa 
học, ngôn ngữ học và đàng khác là tự phát từ chính miệng lưỡi, 
quán tính bám sinh của người mình. Đọc kỹ các mục từ và giảng 
giải của Đắc Lộ trong 7 điển Việt Bồ La, ta sẽ nhận ra sự tông 
hợp rất tỉnh tế này. Điều này tuy cải chính dư luận đơn giản cho 


27 Hoàng Xuân Hàn. Mót vài văn kiện bằng quốc âm tàng trữ ở Châu Âu. Tạp 
chí Đại học số 10 (7-1959) tr. 108-109. 


28 Như trên. 


Chương 2: Chặng đường vỡ đất - gieo trồng 83 


rằng giáo sĩ Đắc Lộ là người đã sáng chế ra chữ quốc ngữ, 
nhưng lại xác nhận công trình của ông thêm uy tín, là đã từng 
bước phong phú và hoàn hảo hóa lỗi phiên âm chữ quốc ngữ. Và 
đó chính là chứng tích phản ánh tính cách phổ biến của đạo 
Công giáo vậy. 


84 Văn hoc Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


IMPRIMERIE - LIBRAIRIE 


THIÊN - Вах 


“TRUNG - HOA 


HANOI 


Зе 


Cằtalo; 


Ad. l'éléqiaphiique: Трипд-ноа-Напо! 


Terermor 168 | 


85 


Chương 2: Chàng đường vỡ đất - gieo trồng 


: Phim "áo Dòng Әйт Máu” 


86 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


3. THẦY GIẢNG PHAN-CHI-CÔ (2-1640) 


Bi tìm cội nguồn tông tích phả hệ của người xưa đã khó. 
Càng khó hơn, khi đặt đối tượng vào bối cảnh lịch sử dàng dặc 
binh đao, tứ tán. Nhưng về mặt văn bản học, vẫn đòi hỏi ít nhiều 
chứng cứ, từ đó phăng tìm những phát sinh, để đánh giá mức độ 
thuc Inr của một tác phám. р 

Tác giả — tác phẩm kinh nguyện đầu tiên Ó thuong nguón 
thi ca Công giáo Việt Nam — Kinh Cám Та Мет Từ và Thầy 
giảng Phan-chi-có ở trường hợp trên. Đúng là chuyện thiên пап 
vạn nan. Tại sao, đơn giản chỉ là “Thây Giảng Phan-chỉ-cô” 
một nhân vật hư cấu hay hiện thực? Sở dĩ gọi như thế, vì chúng 
tôi căn cứ vào nguồn sử liệu là những dòng ký sự tự thuật của 
linh muc Philippé Rosario Binh (1 759-1833)? và sự kiện ra đời 
của Tu hội Tháy Giảng (1630). Có nghĩa, tác giả là một Thầy 
Giảng có tên thánh là Phan-chi-cô”?0. 


2° Philipphê Binh sinh năm 1759 tại Hải Dương. Năm 1775 di tu ở Kẻ Vĩnh, 
thụ phong linh mục 1793. Trong 30 năm sống ở Lisbon, trước tắc và sao chép 
trên 30 đầu sách có giá trị về lịch sử, ngôn ngữ. 

Philppé Rosario Binh. Truyén Nước Annam Dang Ngoài Chí Dang Trong. Q. 
1. Nói sự Dàng Ngoài, viết tay tại kẻ chợ nước Portugal năm 1822, trang 29, 
5° Tu Hội Kẻ Giáng/Tháy Giảng do giáo si Alexandre de Rhodes thành lập tại 
Đàng Ngoài (1630) và tại Đàng Trong (1634), thu nhận thanh niên tự nguyện 
hiên dâng cả cuộc đời, cộng tác với các linh mục, để phục vụ Chúa và phục 
vụ con người. Có thể xem đây là một sáng kiến độc đáo, một tô chức tiền thân 
của chủng viện ngày nay. Tiếc thay, cũng như tô chức Nhà Đức Chúa Trời, 
Tu Hội Thầy Giảng chỉ còn là một kỷ niệm nhạt nhoả mà số phận tàn dư là 
những thây xứ, thầy già, thầy quản đang từng ngày khuất bóng, bị lãng quên. 
May lam, vài ba người được đặc cách cho đi học bó sung ở các đại chúng 


Chuong 2: Cháng đường vỡ đất - gieo trồng - 87 


Thực ra, cách gọi trên chàng có gì lạ đối với người Công 
giáo. Từ xa xưa, việc sử dụng những từ ngữ Maria, Catarina, 
Phanxicô, Giuse, Phêrô, Anrê, Anna, Simon - danh xưng Đức 
Mẹ hoặc tên của một vị thánh nhân — làm tên goi tắt thay cho 
toàn bộ họ tên hộ tịch, đã là mót trong những nghỉ thức, mót thói 
quen đạo hạnh của những người con Chúa. Nó xuất phát từ 
Róma, lan truyền rộng rãi khắp Châu Âu, rồi du nhập các cộng 
đoàn dân Chúa ở Việt Nam, theo bước chân của các nhà truyền 
giáo. Đến nay, đã thành cái пёр, tira tựa như cách gọi thân quen 
những pháp danh của chư tôn đức tăng ni, Phật tử. Tên thánh ây 
đánh dáu những biến có, những sự kiện quan trọng trong cuộc 
đời người tín hữu: Thánh tây, Thêm sức, Khán dòng, Thụ Phong, 
Tán phong lên ngôi giáo hoàng... Thế nhưng, khi tiếp cận với 
văn hóa bản địa Việt Nam, thói quen ấy như đã mềm ra, bão hòa 
đi, để thích nghi với đất lề quê thói và ngôn ngữ xưng hô Việt 
Nam. Bento Thiện, Igessico Văn Tín, Luca Bèn, Phanxicô Đức, 
Anrê Phú Yên... là những ví dụ cụ thể. Thậm chí, trên một số 
lớn văn bản Công giáo, người ta chỉ đọc thấy những dòng chữ 
viết tắt, như A.M.D.G, S.J, O.P, O.F.M, C.Ss.R hoặc M.E.P””', 

Rõ rệt hơn một chút, ở những thời buói yên à hanh thông, 
các tác giả như ẩn mình dưới cái bóng của chức tước, ngành 
nghề xã hội hoặc mượn tên của những nơi chốn địa phương, quê 


viện, để rồi tuổi đời xế bóng được thụ phong linh mục, có gượng mà hát bài 
"con lom khom bước lên bàn thánh”. 

31 Ad Majorem Dei Gloriam - Dë tôn vinh Thiên Chúa; Societas Jesu -- Dòng, 
Теп; Ordo Praedicatum - Dòng Thuyết giáo Ра Minh; Ordo Fratrum 
Minorum - Dóng Anh Em Неп Mon Phan Sinh; Congregatio Sanctissimi 
Redemptoris - Dòng Chúa Cứu Thé hoặc Missions Etrangéres de Paris — Hội 
Thira Sai Paris). 


88 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


hương xứ sở của mình. Chẳng hạn, ở xứ Đàng Ngoài, có mẹ con 
công nương Catarina, ông đồ Phéró ở Cửa Bang, ông Sãi 
Gioakim ở An Vực (Thanh Hóa), Thầy giảng Anrê Tri, ông từ 
giữ đền Vũ Xá, ông Bênêđictô ở xứ Kiên Lao. Vô xứ Đàng 
Trong, có bà Minh Đức Vương Thái Phi ở triều đình Phú Xuân, 

Anrê Phú Yên, ông đồ Giuông Cây Trâm, ông đồ Alêxù Dậu, 
ông cai Duệ, cha Lóren... Vira dao, vừa đời. Vừa là con Chúa, 

lai vừa giữ duoc tên cúng com cha mẹ, làng xóm theo hó tich. 

Cüng có thé đã quen nếp sóng nhà Đức Chúa Trói? hoặc luật 
dòng, ai nấy coi mọi sự như là của chung, cả đến cái danh giá 
mình tạo ra đều thuộc về tập thể, cho cộng đoàn, chẳng hề giữ lại 
điều gì cho riêng mình. Ngoài ra, còn phải ké tới một trong 
những lý do mang tính lịch sử dẫn đến thái độ khiêm tốn, đè đặt 
mà phó biến trên của những người Công giáo khi làm công việc 
viết lách. Suốt chiều dài lịch sử máy trăm năm rao giảng, đón 
nhận và sống Phüc âm đạo Chúa, những là mưa năng thất 
thường. Khi trón chạy, hêm trú. Lúc cám cách, bách hại. Cà đến 
lưu đày, phân tháp, cào bằng, triệt hạ thì làm sao mà vô tư, mà lộ 
diện để xênh xang mũ áo, để bảng hỗ đề danh được? Đức khôn 
ngoan day bảo ho phải tw xóa mình di, biến cái riêng thành cái 
chung, để đủ sức tôn tại. Sự hình thành các họ giáo, хи dao 
Cóng giáo toàn tòng ở Việt Nam, phải chăng, cũng đã xuất phát 
từ điều kiện, hoàn cảnh khách quan đặc thù nghiệt ngã ấy? 


2 Nhà Đức Chúa Trời, một tô chức thiêng liêng “linh tông” đành cho linh 
mục và tu sĩ (Cha xứ, cha phó, thầy già, thầy xứ, thầy Giảng, Thầy Quản, các 
chú, các cậu và một số đàn ông độc thân phục vụ việc nhà thờ nhà xứ (goi là 
bó và ngài, người gác cổng, người kéo chuông, làm vườn, nấu ăn, cày cây...). 
Đến năm 1945, tổ chức này và tu hội Thầy Giảng từng bước bị xoá số, lãng 
quên, sau hơn 300 năm tôn tại (1634-1945). 


Chương 2: Chàng đường vỡ đất - gieo trồng 89 


Hậu quả là, trong dòng chảy văn học Việt Nam, luôn thiếu 
vắng tác giả, tác phẩm Công giáo. Hình như khi nghiên cứu, 
biên tập văn học sử Việt Nam, người chấp bút không máy nghĩ 
tới, xét tới các nguyên nhân cốt lõi đã gây nên tình cảnh trớ trêu, 
ấy. Thực tế là vẫn có một dòng chảy văn học Công giáo, nhưng 
tội tình thay, nó phải lén lút lưu truyền, phải ngụy trang dưới 
dạng khuyết danh, vô danh hoặc bán tín bán nghỉ bằng các danh 
xưng khác lạ kia. Mà có lạ gì, trường hợp khuyết danh, vô danh 
hoặc không rõ rệt về xuất xứ cũng không phải là hiếm trong văn 
học Việt Nam. Từ kho tàng đồ sộ về văn học truyền khẩu dán 
gian cho đến các truyện thơ Nôm lịch triều, như Tré Cóc, Trinh 
Thử, Nhị Độ Mai, Bần Nữ Thán, Bích Câu Kỳ Ngộ, Tống Trân 
Cúc Hoa, Phạm Công Cúc Hoa, Tô Công Phụng Sứ, Lâm Tuyên 
Kỳ Ngộ v.v... 


Trở lại trường hợp Thầy Giảng Phan-chi-cô và áng kinh 
văn САМ TA МЕМ TU. Theo ghi nhận của linh muc Philipphé 
Rosario Binh, thầy giảng Phan-chi-cô xuất thân là một vị Hóa 
Thượng đỗ tiến sĩ, làm quan lớn trong phủ Chúa Trịnh. Năm 
1632 đời Chúa Trịnh Tráng, xảy ra một cuộc tranh luận vê giáo 
thuyết, về quan điểm vũ trụ và nhân sinh trước bá quan triều 
thần, giữa một bên là 10 vị Hòa Thượng khoa bảng và một bên 
chỉ có đơn thương độc mã là giáo sĩ Majorica. Kết thúc, chân lý 
đã nghiêng về phía Jejorica thiểu số. Một trong các vị Hòa 
Thượng ấy — giữ đúng lời cam kết — đã tình nguyện vào đạo, học 
đạo và được giáo sĩ Majorica ban bí tích Thánh Тау, nhận tên 
thánh là Phan-chi-cô. Từ đấy Phan-chi-cô trở thành tháy giảng, 
một trợ thủ đắc lực nhất của Mojorica trong gua trình sưu tâm, 
biên tập, hiệu đính và ghỉ ký toàn bộ mảng kinh truyện Hán Nôm 


90 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng duong 


Công giáo”, làm nền tảng cho lòng đạo đức tin mãi và sau ở các 
cộng đoàn con Chúa. Và cũng từ buổi hạnh ngộ đức tin dày mac 
khải ấy, thầy giảng Phan-chi-cô bị thất süng, bị trục xuất ra khỏi 
sinh hoạt văn hóa cung đình của phủ chúa. Ông bị bắt càm tù và 
đã lĩnh nhận phúc tử đạo năm 1640 ngay tại Thăng Long. 

Như trên đã nói, thầy giảng Phan-chi-cô đã đóng góp một 
phần chủ lực trong mảng kinh truyện Hán Nôm, do giáo sĩ 
Majorica khởi xướng””. Tuy nhiên, trong một hoàn cảnh éo le và 
nghiệt ngã như thế, làm sao chúng ta có thể tìm lại đấu tích xưa 
cũ. May thay, chỉ cần một là đã đủ, unum necessarium! Đấy là 
апр kinh văn kiệt xuất САМ TA МЕМ TÜ, mà dân gian nhà đạo 
mình quen miệng gọi là Kinh Nguyện Giỗ Phuc Dĩ Chí Tôn. 
Đánh giá bản văn hiếm quý này, Cu Cử Nguyễn Văn Binh - 
Giáo sư Hán học trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn (trước 
1275) nhận định: “...Нау hơn bài Văn Tê Chưởng Hậu Quân Võ 
Tánh сиа Đặng Đức Siêu và bài Văn Té Trận Vong Tướng Si 


? Kinh Sách - Truyện Tích các Thánh ở Việt Nam thuở ban đầu thường là 
phóng tác, biên tập hoặc chuyến dịch từ La Tinh, Pháp, Bô sang chữ Hán, 
Chữ Nôm và Quốc ngữ. Nghĩa là một quá trình vận động tự nhiên, logic theo 
dòng chảy của lịch sử và ngôn ngữ học. Toàn bộ Kinh sách — Truyện tích — 
Nguyên ngắm — được sử dụng, phó biến, trong mỗi nơi mỗi thời có ít nhiều 
sai biệt. Mãi tới năm 1924, 10 linh mục đại diện toàn cõi Đông Dương (Việt 
Nam, Сат Bốt, Thái Lan và Penang) mới nhóm hop tại toà Khám sứ Huế dé 
Xe nhau sửa kinh hôm mai cho Trong Ngoài nhứt thé". Đó là Hội đòng 
in 

* Sự nghiép Hán Nóm 46 50 này dugc thuc hién róng rà 22 nàm (1634-1656), 
góm trén 40 tác phàm (4.200 trang). 


Chương 2: Cháng đường vỡ đất - gieo trồng 91 


của Nguyễn Văn Thành "35 Trong phân trích Tuyển Thơ, chúng 
tôi sẽ trinh bày nguyên bàn chữ Hán, bản phiên âm, bản diễn 
nghĩa dé độc giả đôi chiêu, cảm thụ sâu sắc hon. 


3 Đặng Đức Siêu (1750-1810) và Nguyễn Văn Thành (1757-1817) là hai nhà 
thơ hùng biện, đặc biệt thể loại văn tế, khó có ai sánh. kịp. Dương Quáng 
Hàm. Việt Nam Văn Нос Sứ Yếu, Sàigón in lần thứ 10, trang 321. 


92 Văn hoc Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


BẢN HÁN VAN?” 


t 8 


` 


d 
PE 


eap 


фк) 
rx 
„ЧЕ НЕ Se cde xu Tế 3 
MPO BOR 
«3| и Ne SE дї lẻ ec ju ie да lại 


ERREUR MGE 


> +" 
wu 
(&- 

E 

- 


ја 
| жана 
өк 
к 


3 Toàn văn bản chữ Hán, bán chữ Nóm diễn ca đã được ký âm theo đúng 
cung giọng của người xưa. Xin tham khảo tập V, Ó thượng nguồn thi ca 
Công giáo Việt Nam — Miễn thơ trong kinh nguyện của Lê Đình Bảng, NXB 
Tôn Giáo, 2009. 


vỡ đất - gieo trồng 


> 


duón 


i 


Җен AN SE Р dài ất đa R St A S6 


ГЕССЕ 
Қалатын қалақ 
сези 

же уң эр vel 4L vel н o mà E 42 m 
Thư 


Văn hoc Công giáo Viêt Nam, những chặng đường 


94 


то) K aa Е Е < 
М жоК Ai s ОВ ЛК А] ИЧ pu 
ба sb \K 0 Бе да ВО ЗИ n) E < m 3⁄2 9 
жш асы 4 TH Ош н н 
Жай А АСА ВИ ВР Де ДЕ HỆ) А] av XÃ 
tý Hé ЖК НО +4 2382 вр да ДС цо aa, Ве 


м #2 %6 3ì den Sa + nọ Е Я 

КК Б ст го Мав ај |0 “8Ý 

Же Ж Ы фо ко Hồ фун 32 

WE ор ор и өр BJ % ДЕ g АК 

щ-ш D sk b sở D 46 uk a ЕЕ 4446 

49 4447Ж 4 3 ag шар КАЕ pa 
ш 4 sộ TEES 


95. 


Chuong 2: Chàng đường vỡ đất - gieo trồng 


KEN ЖЕФ; са ОЗЫ асы 43 RE ES 

мй ti ~ “4L + Rah m s4 4E ӘН BR 

СРЕ ЕСЕ жЕ -Ң e $ự сд KẾ 

жен” «зщ 

эй bý đả а DE MM S 39) E E. 

ELLILRRE IC IDEE 
че Bu 

Че а паа а ҰК ШЕ 

Ни < x4 5É pb ДВА) ФК р 4ý 78 Но фе 

FEEITUERLCIISSME T 


96 


11. 


12. 


Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


BẢN PHIÊN ÂM “CẢM TẠ NIỆM TỪ” 
Phục Dĩ 

Chí tôn chân Chủ cửu trùng cao ngự chỉ thiên: Khả 
tiêu phàm khu vạn vựng hữu sinh chỉ địa. 
Chiếu lâm bát sảng. Phú tái vô tw. 
Thân dáng thiết duy: Linh giác tiên nguyên: Hồng 
mông thủy phán. 
Tổng huyền khu nhi tạo hóa: Tri diệu pháp di thi 
hành. 
Sinh thiên, sinh địa, sinh nhân, cập vật giả 
Thánh Phụ chỉ năng toàn; 
Thụ khổ, thụ nan, thụ tử, giáng thế giả. Thánh Tử chỉ 
duy nhất. 
Hiển hách Thánh Thân; Uy linh hiện hóa. 
Phán nhiên vị tam tuy di: Hop chỉ thể nhất tương 
đồng. 
Nhất trí, nhất hiếu, nhất năng, đồng công vô gián; 
Chí thiện chí nhân, chí mỹ, thám thị linh thông. 
Chí nhược linh hôn sung mãn — Sử tri đức nghĩa phú 
siêu. 
Thiết niệm linh hôn (Mó): Tự tòng sinh tiền: Chí kim 
tit hậu. 
Thụ Thiên Chúa cực đại chỉ ân. Lự thử hỗn vô tình chỉ 
vật. 


Binh sinh cư thé, bát thức, bát vu, bát sự lực khuy. 


Chương 2: Cháng đường vỡ đất - gieo trồng 97 


24. 
25. 


Hoặc bị linh hôn ký hàm mình ngộ, ái dục tam năng, 
da vi biệt dụng bát chuyên ức, chuyên mộ, chuyên tw; 
hoặc bị nhục thân nhĩ mục khẩu tị, thủ túc tứ thể, 
vong tác tha ky, màng tuyển kinh, tuyển tuân tuyên 
phụng. 
Ngẫu tao thử ách: — Thống hối vị chán. 
Ô hô! Sinh nhật dĩ hoàn: Mệnh chung thích chí. 
Khí linh đãi tận, bôi hôi thuần tức chi gian: Thiên chủ 
thị bằng, cứu trợ úy an chỉ tê. 
Huóng nẵng thời tập tục sở doanh, vật dung giai tw 
ích ky: - Nhi kim nhật khién ии vô Ке, thùy năng cứu 
thoát hóng 16. 
4! Thân Chủ Dató, thục tội thi ân chi đại — nhân từ 
Thánh Máu vị ky xá quá chi da. 
Di chí Thiên Thân: phù trì bản tính. 
Ky niên tang gido huán, cu da báo hó chi lao; kim 
nhật khát dé hué, khắc tháng cừu thù chỉ bién. 
Tinh bán danh thánh nhán. Binh sinh thán thiét: mói 
nhát phung tri. 
Cập thánh nam thánh nữ đăng. Tai Chủ diện tiên: Vi 
nhân tình thiét. 
Hữu ky tát ứng: Vô đảo bát thông. 

Phục vọng 
Hoàng hoàng Vị Tam; Nguy nguy Thể Nhát. 
Thiên cao địa hậu, Sanh trì chưởng ác, vô di; Ngôn 
viễn thính ti, thưởng phạt khuyến trừng bắt lậu. 


98 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng duong 
26. Thân kim khé фи: Khán thiết nghệ cẩu. 
27. Nguyện thử linh hôn. Khiét thăng thiên quốc. 
28. Xuân đài tự tại, chân hưởng phúc chỉ vô cùng. 
29. Thọ vực tiêu dao tín thường sinh chỉ hữu vĩnh. 
30. Kinh văn sở đảo, thỉnh chúng đồng ám. Amen. 


Chương 2: Chàng đường vỡ đất - gieo trồng 99 


chét 


suc 


báy 


BÁN DIÉN NGHÍA 


Táu lay! 

Chúa thật chí tôn, ngự trên chín têng trời cao thắm. 

Người phàm hèn mọn sinh ra từ mặt đất thấp 

Soi xét chẳng sai, chó che không sót. 

Nay tôi trộm nghĩ 

Cói rễ khôn thiêng, hỗn mang hé mở 

Từ cói hoang sơ mà tạo dựng 

Dùng diệu pháp để thi hành. 

Chúa Cha toàn năng hoá sinh trời đất vạn vật, nhân loại 
Chúa Con duy nhất giáng іп ân chịu khổ chịu nạn, chịu 


Cho linh hón được sung mãn. 

Cho đức nghĩa được siêu nhiên 

Tôn vinh Thánh Thân, hiện thân sáng rỡ 

Phân định Ba Ngôi tuy khác 

Hop lại nhất thé như nhau 

Một trí, một thảo, một tài cùng nhau không khác 
Rất lành, rất nhân, rất đẹp, thật rất linh thông 
Trộm nghĩ linh hôn... 

Từ thuở sinh ra, sống cho tới thác, lãnh biết bao ơn 
Chúa mà những vô tình 

Sống trên đời chẳng biết chẳng siêng chẳng phụng thờ hết 


Ngày trước nhiễu tội, hoặc nghĩ hoặc nói hoặc làm sai 
Hoặc linh hồn đa mang ba điều nghĩ quấy yêu lầm muốn 


Làm điều mờ ám, chẳng nhớ chẳng mộ chẳng suy 
Hoặc xác thịt vướng mắc tứ chỉ tai mát mũi miệng lêm lỗi 


100 Văn học Công giáo Việt Nam, những chăng duong 


Làm quấy sai ngoa, không kính không tuân không thờ 
Nay thinh linh gặp nan, 
Thóng hói chua nén 
Than ói! 
Đời sóng đã tàn, 
Lám chung dà tói 
Khí thiéng dà hét, dang con hoi hóp bôi hôi 
Chúa oi đoái thuong, kip lúc citu giúp úi an 
Huóng hô khi truóc thói mé ràng buóc 
Dung mọi của cải déu là ích ky 
Nên chỉ ngày nay tội khiên vô ке 
Ai сии ra khói ngon lita hoá hào 
Ôi! Đức Chúa Kitô! Ban on chuộc tội lớn lao 
Lạy Đức Mẹ nhân từ, kháng xin tha thứ 
Xin thánh Thiên Thân bản mệnh 
Bao năm từng dạy dó, cóng lao gin giữ xiét bao 
Nay xin chuyển cầu cứu giúp thẳng vượt muôn thù 
Lạy thánh Quan tháy 
Khi sóng dà náng niu, nay cón bénh dà 
Lay các thánh Nam thánh Nữ 
Trước nhan Chúa Trời, cẩu cho người thân 
Có câu mới được, có khẩn mới thiêng 
Майа trông lén: 
Toà Ba Ngôi Cực sảng, một Chúa uy nghỉ 
Trời cao đất rộng giữ gìn, cám cân nảy mực chẳng sai 
Lời xa nghe tỏ thưởng phạt, khuyến dụ răn đe không sót 
Nay con cúi đâu 
Nguyện câu tha thiết 
Xin cho hôn ấy... 
Lên chốn Thiên đàng 


Chương 2: Chặng đường vỡ đất - gieo trồng 101 


hết 


Đài Xuân an nghỉ, phúc thật vui hưởng chẳng cùng chẳng 


Cói thọ tiêu dao, thường sinh an lạc vĩnh hằng 
Kinh văn lựa bài câu khẩn 

Xin cùng cất tiếng hoà vang. 

Amen. 


102 Văn hoc Công giáo Việt Yam, nhüng chặng đường 


KINH NGUYỆN GIÓ PHỤC DĨ CHÍ TÓN, 
MỘT ÁNG KINH VĂN TUYỆT BÚT 


Hàng năm, Phụng vụ Công giáo dành ra cả một tháng trời 
- tháng 11 Dương lịch - dé kính nhớ Tó tiên, dé tưởng niệm, cầu 
nguyện cho những người thân thương đã qua đời. Nào kinh sách 
lễ nhạc, giỗ chạp khói hương. Nào củng nhau đi lễ, viếng nhà 
thờ, ra đất thánh để sửa sang mộ chí... Rõ ràng là một mùa vụ 
công quả, báo hiếu, thật ấm áp nghĩa tinh. 

Trong những dịp này, một trong những bản kinh văn được 
người người, nhà nhà, nơi nơi xướng đọc, ngâm ngợi гаг nhip 
nhàng và giàu cám xúc thiéng liéng là kinh nguyén gió cầu hồn 
“Cảm Tạ Niệm Ти" mà dán gian nhà đạo mình quen goi bằng 
cái tên "Phuc Dĩ Chí Tôn... ” Phải chăng, áng kinh văn tuyệt tác 
bằng Hán văn này đã ra đời đồng thời với dòng văn học Hán 
Nôm của ta, ngay từ thế kỷ XVII. Có nhiều giả thuyết, nhưng lập 
luận của linh mục Philipphê Binh là đáng tin cậy nhất. 

Ở thời điểm những thập niên đầu tiên ( 1822-1824) của 
triều Nguyễn, linh mục Philipphê Binh đã cung cấp cho chúng ta 
một chứng từ lịch sử: “... mà kinh nguyện gió (Cảm Tạ Niệm Từ) 
thì Thầy ấy (Thả dy Phanchicó) nguyên là Hoà thượng tu ở chùa 
thành Phao làm”, thì đặt ra cung só, vì rằng Phục, Dĩ, Chí, Tôn, 


37 Tên một thành có ở Đàng Ngoài, hiện nay chưa phăng tìm ra gốc tích, phải 
chăng là tên một ngôi chùa ở núi Phao Sơn, xã Phao Sơn thuộc huyện Chí 
Linh, giữa tỉnh Hải Dương và Hưng Yên? Chùa nhìn ra sông Lục Đâu, phong 


Chương 2: Chặng đường vỡ đất - gieo trồng 103 


Chân Chu, Cửu Trùng”. .. Cũng theo sách đã dẫn, “Thầy 
Phanchicô cùng thây cả Girolamo (Мајоғіса)?? та bao nhiéu 
sách Người làm trong nước ta thì thầy ду viết”. Những ghi nhận 
trên đây của linh mục Philipphê Binh càng làm sáng tỏ thêm 
niềm xác tín của chúng ta. Răng việc trước tác và ghi ký kinh 
nguyện nhà đạo bằng Hán Nôm của tập thé Girolamo Majorica 

— trong 46 có thày Phanchicó, mót thành vién chủ lực — suốt 22 
năm ròng rã (1634-1656), cùng với kinh sách quốc ngữ của giáo 
sĩ Đắc Lộ, đã thực sự là một bộ phận không nhỏ trong sw nghiép 
văn học Công giáo Việt Nam, ở thể kỳ XVII vậy. Thế nhưng, 
chẳng hiểu vì SaO, đến nay, công trình đỗ só trên vẫn chỉ ngủ yên 
ở dạng tư liệu, nằm trong các thư viện Công giáo ở phương Tây? 
Cả đến sách báo chuyên khảo nghiên cứu văn học ở trong nước, 
cũng chưa hoặc không đá thảo gì đến chuyện này! 

Để rộng đường dư luận và củng cố thêm phần chính xác về 
trường hợp "tháy Phanchicô là tác рій’ ' bản kinh trên, chúng tôi 
xin mời độc giả đọc thêm sau đây một số ghi nhận và tường 
thuật tỉ mi của linh mục Philipphé Binh. Qua đó, có thể hình 
dung khá rõ nét về lý lịch, tài năng học vị, phẩm hàm, tính hạnh, 
công trạng, đặc biệt là bối cảnh lịch sử cùng động cơ đã thúc đây 


cảnh tươi đẹp (Bắc ky giang sơn có tích danh thắng bị khảo — Tự điển di tích 
văn hoá Việt Nam, nxb Khoa học Xã hội, 1993). 

38 Trích ' "Truyện nước Annam Đảng Ngoài chí Dang Trong”. Q1 — Nói sự 
Dàng Ngoài, Philipphê Binh viết tay tại kẻ chợ nước Portugal năm 1822, 
tang 30. 

39 Majorica sinh năm 1591 tąi Neapli (Y), vào Dong Теп 1605, ë Dàng Trong 
(1632-1629), ra Dàng Ngoài (1631) cüng vói linh muc Bernadino Reggio và 
sóng ó dáy tói lüc qua dói 1656), dé lai mót su nghiép 46 50, trén 40 tác phám 
(4.200 trang) toàn bằng văn Hán - Nóm. 


104 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng duong 


tác giả đến với giếng thánh trường sinh của đức Kitô. “Đến khi 
Người (Jeronimo Majorica) ra kẻ chợ (kinh đô Thăng Long) thì 
cãi lẽ với 10 sw Hoà thượng ở trước mặt nhà Vương (Chúa 
Trịnh) cùng các quan triêu thần văn vũ, mà mười thày Hoà 
‘thuong ấy đều thua lẽ Người. Cho nên sw Hoà thượng thứ nhất 
cũng là quan văn mà đi tu ở chùa thành Phao mới xin chịu đạo, 
thì người rửa tội cho, cùng йй tên thánh là Phanchicó. Từ khi 
tháy tu ấy chịu phép rửa tội thì chẳng bao giờ về chùa thành 
Phao nữa, lién xin ở cùng tháy cá Jeronimo mà giúp viéc Nguoi 
thì Người chịu lấy bang lòng, cùng vui mừng để tháy 
(Phanchicó) giúp việc giảng giải cùng việc nhà thờ” (Sdd, trang 
28-29). 

Đến nay, chúng tôi vẫn chưa có thêm tư liệu về tính danh, 
quê quán xác thực của tác giả. Riêng việc sử dụng thánh danh 
hoặc địa danh thay cho tên thật trên tác phẩm — theo chỗ chúng 
tôi hiểu — mặc dù xem ra có vé như là “khuyết danh" thật đấy, 
song lại phản ánh một thói thường mà người đọc dễ bắt gặp 
không ít trong mảng kinh truyện cũ ở những thời điểm tương tự. 
Chẳng hạn Ј.МЈ (Jésus, Marie, Joseph); A.M.D.G. (Ad 
Majorem Dei Gloriam)“. Thât vây, ngay tit thuó binh sinh 
cũng như lúc qua đời, thầy Phanchicô đã được cả hội dòng (Tên) 
cùng các giáo đoàn lúc bẩy giờ rất trọng vong bằng cách ghi tạc 
công ơn vào sử sách để “rao” cho mọi người biết ở nơi công hội. 
“Т, hay ду là mót tháy già có cóng trong dòng Đức Chúa Giêsu 
trước hết (ở Việt Nam), cho nên khi Người qua đời thì biên tên 
Người vào trong vẫn ngày lễ linh hôn (2 tháng 11 Dương lịch) 
cùng các tháy mà đọc rằng: Phanchicó thành Phao, dé cho bón 


40 Bé làm rang danh Chúa. Khẩu hiệu của Dòng Tên. Như trên dà nói. 


Chương 2: Chüng đường vỡ đất - gieo trồng 105 


đạo được nhớ đến rằng Người là Sư Hoà thượng ở chùa thành 
Phao, mà đâu só các tháy cả thì có tên tháy cả Alexandre (de 
Rhodes), vì đến giảng đạo trước hết, đoạn tới tên thấp cả 
Jeronimo (Majorica) vì có nhiều công nghiệp trong nước ta". 
(Sđđ, trang 30-) 

Tưởng không còn gì để hồ nghi nữa. Bằng sở học uyên bác 
của một bậc thầy đã hiển đạt trong rừng Nho biển Thánh, trầm 
mình viên mãn trong cảnh khói hương đẫm mùi kinh kệ của 
Thiền Tông – đặc biệt với nguồn Thần khí tuyệt vời — vị quan 
văn ở chốn cung đình kia quả thật xứng đáng là người cưu mang 
và sinh thành ra “Cảm Tạ Niệm Từ” vậy. Cho nên, dà cách dé 
tựa, cách sử dụng hình thức (thé tứ lục) hoặc cung giọng (Sớ) 
khi tụng đọc, khi niệm kinh có phảng phất chút gì của mùi thiền 
đi nữa, âu cũng là cuộc gặp gỡ thánh thiêng của hai tôn giáo hội 
nhập trong môt tâm hôn Việt Nam: Thây Giảng Phanchicô. Và 
qua cái văn phong vừa thông tuệ vừa hàm súc của Cảm Tạ Мет 
Từ, tác giả đã giãi bày giùm người Kitô hữu Việt Nam nỗi thao 
thức bồn chón vé lẽ “hoá sinh tru diét", về phận người trước bên 
bờ hư vô, cát bụi, về một cõi no hàng là "Sinh ký tử quy”, là 

“hạt lúa mì gieo vào lòng đất”. 


Khi mạo muội làm công việc có vẻ như là "Cáo thơm lân 
gió trước đèn” này, giữa nhịp sống 6 ạt của nén văn minh co 
khí, chúng tôi không hà тау may có một ý đỗ thiên trọng, có 
chấp hoặc bảo thủ nào. Đãi lọc để giữ ngọc gìn vàng, vôn xưa 
nay khó. Cho nên, bằng tám lòng, chúng tôi chỉ muốn chứng 
minh ráng - cũng nhu kho tàng văn hoc dân gian - mảng kinh 
truyện Hán, Nôm, quốc ngữ có truyền của nhà đạo bao gôm các 
thể loại như vè, vãn, chương, khúc, tuóng, cánh, ca, ngám.. 
trong dó có “САМ TA МЕМ ТО”, thuc зи dà sám mót vai б 


106 Văn hoc Công giáo Việt Nam, những chặng duong 


quan trọng, không những trong đời sống đức tin lòng dao của 
người tín hữu Việt Nam, mà còn góp phần vào doi sống ngôn 
ngữ của dân tộc ta nữa. Bởi vì cho đến nay, trải qua nhiều thế kỷ 
với muôn nghìn dâu bể hệ lụy rồi, cũng như văn học truyền 
khẩu, mång kinh truyện trên đây vẫn không ngừng được ngân 
nga, xướng diễn trong nhiều cộng đoàn. Ngôn ngữ cùng cung 
giọng đặc thù của kinh văn nhà đạo, trong một chừng mực nào 
đó, đã làm cho cái không khí của phụng vụ thêm sắc màu lễ hội, 
thêm sốt mến thiêng liêng, hon, vi nó rung lên đúng cái tán số, 
nhịp đập trái tim của người Việt Nam dé xúc cảm. Hát xướng là 
cầu nguyện hai lần. Đặc biệt là tháng này, khi tiết trời đã tàn Thu 
chóm Đông, đọc lại mảng kinh sách, ca vãn cầu hồn nhu “74 
Chung, Tứ Mat Ca, Kinh Cao Sang, Kinh Vực Sâu và Phục Di 
Chí Tôn”, tôi có cảm tưởng mình đang lãng đãng dat dò cùng cỏ 
hoa sương khói trong “Иди Té Thập Loại Chúng Sinh" của bậc 
thi hào tài hoa Nguyễn Du vậy. Từ Requiem đến Phục Dĩ Chí 
Tôn. 


Lê Đình Bang 


(Nguyêt san Cóng giáo và Dán Tóc 
só 47, 11-1998) 


Chương 2: Chặng đường vỡ đất - gieo tróng 107 


4. THẦY GIẢNG GIO-AN THANH MINH 
(1588-1663) 


Trong khi giáo sĩ Majorica và thầy giảng Phan-chi-cô cựu 
Hoà thượng phô diễn Lời Chúa qua thi ca ở Đàng Ngoài, thì ở 
Dàng Trong sứ mệnh ấy cũng duoc theo đuôi một cách hào hứng 
do một thầy giảng mang tên Gio-an Thanh Minh - Gio-an là tên 
Thánh bổn mạng ghép với tên quê nội và sinh quán là Thanh 
Minh, một xã thuộc quận Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Cha mẹ ông là người ngoại. Thân sinh là một quan chức 
lớn vào bậc thứ nhì trong tỉnh. Ông sớm nỗi tiếng là một nhà nho 
thông thái và một thi sĩ thời danh. Vào năm 1622, lúc ông được 
34 tuổi, ông được đọc các sách giáo lý chữ nho do các cha Dòng 
Tên đem từ Trung hoa vào. Cha Manuel Fernandez truyền giáo ở 
vùng Hội An – Quảng Nam — Quảng Ngãi, đã dạy đạo và rửa tội 
cho ông và vợ ông. Sau ông trở thành thầy giảng, và đã đưa 
nhiều người vào dao do uy tín, học thức, lời giảng và các tác 
phẩm của ông. Có một giai đoạn lòng đạo đức của ông suy giảm, 
ham rượu chè, bỏ xưng tội. Nhưng rồi một giấc mơ vé Đức Mẹ 
và những lời thúc giục của đồng đạo đã làm cho ông hối cải, tìm 
đến Hội An gặp các giáo sĩ, nhận lại chức thầy giảng, viết sách 
và hoạt động tông đồ ở đó cho tới khi chết vinh quang vì Đức tin 
dưới lưỡi gwom của lý hình ngày 11/5/1663*'. 

Cũng như Majorica, ông viết nhiều thi phẩm chữ Nôm về 
hạnh các Thánh như Constantini Le Grand, Barlam, Josaphat, 


! Theo sử liệu của Pham Đình Khiêm. Тоа dam văn hoá Công giáo Việt 
Nam. Toà Tổng Giám mục Hué, 10-2000. 


108 Văn hoc Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


Maria Madalena, Inhatio Loyola, Phanxicô Xavie, Dominico, 
Catarina.v.v... Tác phẩm cuối cùng của ông là cuốn sách về tuần 
trai iy su án n chay của Chúa Cứu Thế trong sa mạc làm chủ 
điểm '““. Georg Schurhammer ghi nhán tát cà là 15 tác раат“. 
Thi phẩm của ông được viết với “lời thơ hét sức chải chuốt và 
lòng thành kính sâu xa, đến nỗi làm cho các truyện ấy được mọi 
người trong xứ wa thích. Giới quan lại đương thời đã chú y và 
chịu ảnh hưởng các thi phẩm của Gio-an Thanh Minh 5; chính 
chúa Nguyén Phúc Lan (1635-1658) khi nghe óng ngám tho 
cũng phải khen *®” 


Nhận định chung về mảng Nôm đạo khá đặc thù này, nhà 
nghiên cứu Võ Long Tê viết: “Văn thi phẩm của Girolamo 
Majorica và Gio-an Thanh Minh chứng tỏ rằng trong thời sơ 
khai, văn học Công giáo Việt Nam dà được trý thuật bằng chữ 
Nôm dé dé dàng phó bién trong nhán dán. Lúc Бау gió, nho hoc 
vẫn được sùng thượng và phong trào thi văn chữ Nóm cũng 
đang phát triển. Hai tác giả này đại diện cho chủ trương dùng 
văn tự địa phương song song với chữ quốc ngữ do Alexandre de 
Rhodes đề xướng. Lúc bấy gió, chir quóc ngữ chưa được ồn định 
và phổ biến rộng rãi; cho nên có thể nói rằng tác dung _những 
văn thi phẩm chữ Nôm của hai ông mạnh mẽ, rộng rãi hơn. 


? Japsin 73, 171. 

43 Georg Schurhammer. Annamitish Xavierius Litterature. Bàn dịch Việt ngữ 
của Trương Bửu Lâm và Đỗ Văn Anh. Việt Nam Khảo Cổ Tập San. Sàigòn, 
1960, tr. 153. 


4 544. tr. 153. 

45 M. Ferreire. Noticcias Summarias des Perseguicoós de missa de 
Cochinchina, Lisboa, 1700, tr. 81. 

46 A. Launay. Histoire de la mission de Cochinchine, ІШ, tr. 520. 


Chương 2: Chặng đường vỡ đất - gieo trồng 109 


Công nghiệp của hai tác giả này là đã sử dụng văn tự của thời 
đại để ảnh hưởng đến thời đại. Xét trên bình diện quốc gia, hai 
ông đã đem lại một nguón сат hứng mới cho văn hoc chữ Nôm. 
Và nói đến văn xuôi cổ chữ Nôm, nhà viết sử không thé bỏ qua 
công trình của Girolamo Majorica, cũng không thể bỏ qua 
những tr uyên tho Nêm сйа Gioan Thanh Minh, bởi dáng được 
ké vào số những tác phẩm tiền phong của loại truyện Nóm 


Vi ду. »47 


" Lich Sử Văn Học Công giáo Việt Nam. NXB Tư Duy, Sàigón, 1965, tr. 183. 


110 Văn học Công giáo Việt Nam, những chăng đường 


5. RAPHAEL ĐẮC LỘ 


Đọc sử truyền giáo Việt Nam, và theo nhà nghiên cứu 
Phạm Đình Khiêm, giáo sĩ Đắc Lộ sau khi rời Việt Nam, đẻ lại 
một người con thiêng liêng mang đích danh của giáo sĩ kết hợp 
với tên thánh Raphael. Là Raphael de Rhodes tức Raphael Đắc 
Lộ, sau sẽ là một nhà trí thức, một nhân sĩ, một tông 45 giáo dán 
vi vong ở dát Tháng Long. 


Raphael Dác Ló (1611-1687) nguyên quán ở Quảng Nam, 
quen biết giáo sĩ Đắc Lộ lúc 13- 14 tuổi, ngay khi người mới tới 
địa phương này và bắt đầu học tiếng Việt với cha Pina. Hãy nghe 
Cha Đắc Lộ ké lại: 

“Người giúp tôi đắc lực là một cậu bé người xứ này, trong 
ba tuần lễ đã dạy tôi các dấu khác nhau và cách đọc hé các 
tiếng. Cậu bé không hiểu tiếng tôi mà tôi thì chưa biết tiếng cậu, 
thé nhung, cáu có trí thóng minh hiéu những điều tôi muốn nói. 
Và thực tế, Cũng trong ba tuần lễ, cậu học các chữ của chúng ta 
(úc của người Châu âu), hoc viết và học giúp 18 nữa (bằng 
tiếng La- tỉnh). Tôi sửng sốt thấy trí thông mình của cậu bé và trí 
nhớ chắc chắn của cậu. Từ đó cậu đã làm tháy giáng giüp các 
Mai) -), cậu rất тёп thương tôi nên đã muôn lấy tên tôi đặt cho 
cậu 

Khi cha Đắc Lộ rời Đàng Trong (1626) đề đi truyền giáo 
Dàng Ngoài, cậu Raphael ở lại với giáo sĩ Leria người Ý, trở 


thành thây giảng, để rồi năm 1640 tình nguyện cùng với giáo sĩ 
„này đi truyền giáo tại Lào, qua ngả Xiém (Thái Lan). Vượt bao 


48 A. De Rhodes. Histoire du Royaume de Tunquin, tr. 58. 


Chương 2: Chüng đường vỡ đất - gieo trồng 111 


nhiéu tró ngai, mài tói nám 1642, cha Leria, thày Raphael và 
máy thày giảng Việt Nam khác mới tới được kinh đô Lào, được 
nhả vua tiếp kiến và cho phép truyền giáo. Sau năm năm hoạt 
động không máy két quà, dàu nám 1647 .cha Leria và thày 
Raphael rời đất Lào bằng đường bộ. Leria về Macao. Raphael ở 
lại Thăng Long, thôi làm thầy giảng, lập gia đình với bà Pia, dần 
dần trở thành một thương gia giàu có, một nhân sĩ có thế lực và 
là một tông dó giáo dân thượng tháng. Chính ông đã xây ngồi 
nhà thờ kính Thánh Giuse ngay trong khuôn viên nhà ông tại 
Thăng Long và ân cần tiếp đón, nâng đỡ các giáo sĩ, thầy giảng 
và giáo dân như cột trụ của Giáo hội Đàng Ngoài lúc giao thời 
giữa công cuộc truyền giáo của Dòng Tên với Hội Thừa Sai 
truyền giáo Paris. 

Ông còn là nhà trí thức tân tiến, thông thạo các tiếng Hán, 
Nôm, La tinh, Bồ Đào Nha, Hòa Lan, Lào, Xiêm,... Và điều liên 
hệ nhất với chúng ta ở đây là ông đã sáng tác cả văn thơ, cụ thể 
là Văn Thánh Giuse và Văn ông Tóbia?. tế 


“Tô con di đến bên làng 
Thấy thây kẻ chết giữa đàng chẳng đi 
Trở vé, trình báo Tô-bia 
Ngoài đằng có kẻ sinh thì chưa chôn 
Cha liền nghe đặng lời con 
Phăng phăng bỏ tiệc, cón côn chay ra 


^? Nguyễn Đình Đầu, Alexandre de Rhodes và chữ quốc ngữ trong Tuyền tập 
Thân học, 8-1993, tr. 47-81, có trưng dán các nguồn tham khảo. Và Lê Ngọc 
Bích, Nhân vật Công giáo Việt Nam, фр 1, Giáo dân — tu sĩ — linh mục thể kỷ 
XVII, tr. 56-63. Sách này cho biết một tài liệu khác (?) kë tên Việt của ông 
Raphael là Trực mà thiếu xuất xứ thuyết phục. Ta nên thận trọng về tên các 
nhân vật lịch sử. 


112 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


Vợ cùng thân thích đầy nhà 

Máng ràng dai dót, ai mà bó cho 
Ngày хиа тас nan lo co 

Cửa nhà tan nát vì lo chôn người 
Chẳng chừa, xem chết như chơi 

Đã máy lăm đời lẫn lộn phải suy 

Tô rằng, chớ sợ làm chỉ 

Chón người dáng phước, hé gì mà lo. 


(Tóbia Vän, câu 53-66)”. 


59 Trích đoạn từ Tobia Иди, một trong 40 bài Уап được nhà in Tân Định sưu 
tập và phát hành lần đầu (1881), tái bản (1899) và lần cuối cùng (1949). Toàn 
tập có tên là Đại Мат Việt Quác Triéu Sử Ký — Van và Ti uêng. Chúng tôi trích 
đăng và chưa dám khẳng định tác giả là ai. 


Chương 2: Chặng đường vỡ đất - gieo trồng 113 


6. QUỐC SỬ. GIÁO SỬ 


Đây là những trang bút ký về đất nước — con người — 
phong tục tập quán — nghỉ lễ của người Việt mình và vé hoạt 
động truyền giáo mà tác giả là những chứng nhân trực tiếp của 
các sự kiện, biến cố được ghi nhận. Do đó, các nhà sử học có thể 
kiếm tìm dé rüt ra nhiều dấu tích xác thực và phong phú về nhiều 
lĩnh vực. Tiếc thay, đa phần những tác phẩm này chưa được 
chuyển dịch ra Việt ngữ hoặc chưa được quan tâm nghiên cứu. 
Có chăng chỉ được giới khảo cổ tham chiếu riêng lẻ từng vân đề. 
Dù sao, với giá trị lịch sử ít nhiều có liên quan đến văn học Công 
giáo Việt Nam, chúng tôi — trong điều kiện hạn hẹp — vẫn muôn 
cung cấp cho độc giả một cái nhìn bao quát, qua một số tác giả — 
tác phẩm sau đây: 


— Marcello de Ribandeyra dòng Phanxicô với lịch sử các 
nước А đông — Historia de las Illas del Archipielago y 
reynos de la Gran China, Cuchinchina, Siam, 
Camboya.. . xuát bàn tai Barcelone, 1601. 


— Gonzalez de Mondoza vói Histoire du grand et 
renommé royaume de la Chine, Genéve 1606. 


— Juan de Santa Maria vói La Chronica de la 
Provincia..., Madrid, 1615. 


— Gaspar Luis với các thư tường thuật truyền giáo từ 
1621 đến 1625 ở Đàng Trong. 

— Pedro ordonez de Cevallos với những tường thuật vé 
hành trình truyền giáo vòng quanh thé giới, đặc biệt ở 
Đàng Ngoài với công chúa Mai Hoa (Maria Flora). 
Các tác phẩm xuất bản tại Madrid từ 1614 đến 1628. 


114 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng duong 


— _ Jualiano Baldinotti (1591-1631) với một số tường trình 
về triển vọng truyền giáo ở Đàng Ngoài từ 1625-1627. 

— Christophoro Borri (1583-1632) với tường trình về 
việc truyền giáo ở Dàng Trong từ 1618 đến 1621. 
Những tác phẩm này được dịch sang nhiều ngôn ngữ 
từ 1632 đến 1931 với nhan dé Mission de la 
Cochinchine et du Tonkin. 


— François Cardim vói Relation de la province du 
Japon..., Roma, 1645. 

— Joseph Tissanier (1618-1688) vói tuóng trinh dén 
Dang Ngoài từ 1658-1660. 


- Giovani Filippo de Marini (1608-1682) với tác phám 
lớn viết về địa lý, chính trị và hoạt động truyền giáo ở 
Đàng Ngoài, 550 trang, Roma 1663. 


— Bento Thiện với tập Lich sử nước An Nam bằng chữ 
Quốc ngữ (1659) với bút pháp khác hẳn phong cách 
của quôc sử quán. 


Có thể nói, những tác phẩm trên đã là nguồn sử liệu hiếm 
quý và xác thực soi sáng cho chúng ta có được cơ sở để viết 
quốc sử và đặc biệt giáo sử Việt Nam ở thế ky XVI và tiền bán 
thé ky XVII? 


81 Chúng tôi đã nhận ra gặp gỡ và chia sẻ đầy tin cậy ấy khi đọc Lịch Sử 
Truyền giáo ở Việt Nam của Nguyễn Hồng; Việt Nam Giáo Sử của Phan Phát 
Hườn; Les origines du Clergé Vietnamien của Nguyễn Hữu Trọng; Giáo hội 
Công giáo ở Việt Nam của Bùi Đức Sinh; Về Phép Giảng Tám Ngày của 
Nguyễn Khắc Xuyên; Lịch Sử Văn học Công giáo Việt Nam của Võ Long Tê 


Chương 2: Chàng đường vỡ đất - gieo trồng 115 


7. KINH NGUYỆN và CA VẤN 


Một kho tàng quí báu của chặng đường phôi thai không thé 
không được ghi nhận. Đó là văn học Công giáo mang tính truyén 
kháu dán gian. Không chỉ riêng Việt Nam, mà hầu hết các nền 
văn học trên thế giới đều khởi đầu bằng hình thái này, với những 
tác phẩm được cộng đồng chấp nhận đề sử dụng làm của chung. 
Nó được cưu mang, sinh thành, phổ biến và tồn tại trong cái vô 
ngã đại đồng, đến nỗi chẳng ai quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ 
cụ thể. Trung quốc có Sở Từ, Kinh Thi. Việt Nam bát ngát mênh 
mông những ca dao, tục ngữ, đồng dao, truyện có. МА Cóng giáo 
Việt Nam cũng tương tự. Theo sử liệu còn lưu rů”, ở nước ta 
vào đầu thế kỷ ХУП, đã thấy có một nỗ lực thích nghi việc 
truyền giáo với các giá trị tích cực của văn học Việt Nam. Kinh 
nguyện, giáo lý và máu nhiệm của đạo Chúa đã duoc chuyển tải, 
trình bày theo các thể điệu ca vẫn, thi phú để giáo dân dé dàng 
cảm nhận hơn. Có thé nhận ra những dấu tích 4 ây trong một quá 
trình vận động, từ chữ Hán, chữ Nôm đến quốc ngữ, tùy theo 
nhu cầu ở môi nơi mỗi thời. Chúng ta có thể nhớ lại và nhầm 
đọc một số kinh nguyện sau: 


— Tai Thiên Kinh (Kinh Lay Cha). 
— Cung hy Maria (Kinh Kính Mừng). 


và Pham dinh Khiêm với Người Chứng Thứ Nhất, Minh Đức Vương Thái Phi, 
Cong Chúa Mai Hoa... 

ФА. Launay, Histoire de la Mission de Cochinchine 1658-1823, Paris, 1923, 
tr. 510; Georg Schurhammer, Annamitish Xavierius Litterature, 1951. Bàn 
dich Viét ngữ của Truong Bửu Lâm và Đỗ văn Anh trên Việt Nam Khảo Có 
Tập San, Số 2, Sàigòn, 1960, tr. 144 — 181; A. de Rhodes, Voy. Et Mis. tr. 
173; L. Mic. Cadiére, Bulletin de la Ligue Mission, Paris, 1938, tr. 47 v.v.. 


116 Văn hoc Công giáo Việt Nam, những chặng duong 


— Сат Tạ Niệm Từ (Kinh Nguyện Gió) 
— Thánh Mẫu Thi Kinh (Kinh Cáu Đức Bà — Kinh Cáu 
Chi? 
“Thiên Chúa căng lân thân đẳng... 
Kirixitó căng lân thân đẳng... 
Thánh Thân Thiên Chúa giả 
Tam vị nhất thể Thiên Chúa giả... 
Thiên Chúa Thánh Mẫu... 
Thiên Chúa súng ái chi Mẫu... 
Cứu Thé chỉ Máu.. 
Hoàng Kim chỉ điện... 
Tiên tri chỉ hậu 


Tông đồ chỉ hậu... "”” 


— Ngắm Mười lăm sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu 
- Thiên Chúa Thánh Giáo Hói Tội Kinh. 

— Kinh Những Lễ Mùa Phục Sinh. 

- Kinh chiều hôm ban sáng. 

- Kinh bản hỏi. Ngắm Lễ.v.v... 

- Văn Dâng Hạt. Kiệu bắt. Than Mô...” 


Đặc biệt mảng Vấn Dâng Hoa Đức Bà tất phong phú, đa 
dạng, đã được nhiều tác giả để công tìm tòi, nghiên cứu với tắm 


53 Xin tham khảo tập VI — Miễn Thơ Trong Kinh Nguyện. Ó Thượng Nguồn 
Thi ca Công giáo Việt Nam do Lê Đình Bảng sưu tâm — nghiên cứu - giới 
thiệu, nxb Tôn Giáo, 2009, hoặc chương 3 của sách này, trang 179. 

54 Như trên. 

55 Như trên. 


Chương 2: Chüng đường vỡ đất - gieo trồng 117 


lòng trân trong, như là của lễ đầu mùa của một cộng đồng tín 
hữu những ngày lễ Ngũ Tuần xa xưa mà các thánh Giáo phụ vẫn 
thường nhắc nhớ. Và có ai ngờ, những trang giáo sü buói himg 
đông ấy của xứ Bác — Pang Ngoài lai théu hoa dét gám, đẹp nhu 
một bài thơ. Chúng tôi muôn nói tới bậc nữ lưu của đất Thăng 
Long — mẹ con bà Catarina — những tâm hàn tho nhay cám dà 
sóm duoc Thánh Thàn soi sáng dé soan những đề tài trong giáo 
sử thành vần điệu thi ca, truyền tụng khắp chôn. Giáo sĩ Đắc Lộ 
kë rằng: 


“Vừa được tin chúng tôi tới phủ chúa (Thăng Long) và đã 
ra nhà ở, thì rất động người tuôn đến. Chúng tôi rất khó nhọc 
mới làm hài lòng tất cả. Người nổi bật nhất và cũng là người thứ 
nhất trong đám người chịu phép rửa tội và nhận đức tin, chính 
là bà chị (hay em gái) của chúa (Trịnh Tráng). Bà rất thông chữ 
Hán lại rất giỏi về thơ, chúng tôi goi là bà Ca-ta-ri-na vì bà 
giống như Thánh nữ mang danh ду, vé nhiệt tâm cũng như về 
đạo hạnh, về những đức tính tinh thần, cũng như sự sang trọng 
về dòng họ. Thế là bà dà nhanh nhẹn thông báo cho cụ thân mẫu 
ơn Thiên Chúa đã ban cho bà và đưa bà vào đạo Ki-tô. Thật là 
một thu phục rất quan trọng của giáo đoàn mới khai sinh này. Vi 


55 — Chương Thi. Ийл Đức Bà. Nhạc đoàn Tiếng Chuông Nam xuất bản, Hà 
Nội, 1952. 

— Nguyễn Khắc Xuyên. Tim Hiểu Giáo Nhạc. Tình Việt xuất bản, Hà Nội, 
1952. 

— Hùng Lân, nhật báo Xây Dựng, Sàigòn, 06-6-1965. 

— Tiến Dũng, giáo trình sáng tác ca khúc, Ronéo, 1979. 

- Trịnh Văn Căn. Vàn Dáng Hoa. Thánh Ca. Toà GM. Hà Nội xuất bản, 
1980-1984. 


- Lê Đình Bảng. Dáng Hoa Toàn Тар. Bàn thảo, 2000. 


118 Văn hoc Công giáo Việt Nam, những chăng duong 


bà rất tinh thông Hán học và trước đây bà rất sùng đạo tà cho 
nén các уі sãi goi bà là thấy là bậc tôn su, vi khá năng bà có thể 
giáo huấn kẻ khác. Bây giờ bà thay dói dao, bà cüng thay dói 
chức vụ, bà chuyên chú po huấn các bà còn trẻ vé 2 phong cách 
và đạo đức Ki-tó giáo” 

Đến đây chúng ta đi vào một trang thơ thật sự, để nghe 
Cha Đắc Lộ кӛ tiếp: 

“Còn con gái bà, công nương Ca-ta-ri-na (cùng mang 
thánh danh như me) rát ham hoc biết, và suy ngâm các máu 
nhiệm của dao, và vi công nương ду rất giỏi vé thi ca bản xë, 
nén đã soạn bằng thơ rất hay tất cả lịch sử giáo ly, từ tạo thiên 
lập địa cho đến đức Ki-tó giảng thế, cuộc đời, sự Т) hương khó, 
Phục sinh và Lên trời của Người. Lại còn thêm ở cuói tập thơ 
một đoạn tường thuật việc chúng tôi tới Dang Ngoài và cóng 
cuóc khói sw rao giáng Phúc Ат. Тас phám này rát có ích vi 
khóng nhimg giáo dán tán tóng ngám nga trong nhà, noi thành 
thị cũng như chón thôn quê, mà са nhiều lương dán, khi ca hát 
và thich thú với lời ca diu Pu thi cüng hoc biét được những 
máu nhiệm và chán lý đức tin 

Thế là khi đức tin vừa gieo vào lòng đất chón kinh kỳ 
(1627), thì từ một lá ngọc cành vàng đã nảy sinh thiên trường са 
vang dội khắp xứ, nhờ phương tiện phổ biến là những bản in 
khắc gỗ mà đất Thăng Long rất sở trường. Dát nghìn năm văn 
vật có khác! 


57 A. De Rhodes, Histoire du Royaume de Tunquin, Lich Sử Vương Quốc 
Dang Ngoài, bản Việt ngữ của Hồng Nhuệ, 1994, tr. 103-106. 


% Như trên. 


Chương 2: Chặng đường vỡ đất - gieo trồng 119 


Do những liên lạc thường có giữa hai Giáo đoàn Nam Bắc, 
thi phẩm độc đáo đó hẳn dễ dàng vượt sông Gianh đến với 
những anh em đồng đạo Dàng Trong. Một tài liệu ghi sự kiện 
như sau: 

“Năm 1622, bà chị của chúa Đàng Trong xin chịu phép 
rửa tội. Bà thường nghe những bản hát đạo và tiểu sử các Thánh 
do một nữ ca sĩ Đàng Ngoài trình bày”. 


Những từ hát và ca trên đây, trong ngôn ngữ của các giáo 
sĩ, cũng chi về tho và ngâm của người Việt, khiến liên trởng đến 
ca уап của công nương Ca-ta-ri-na từ 1627 về sau. 


Sự kiện thi phẩm của Ca-ta-ri-na không còn truyền bản 
đến пау là một mát mát to lớn. May thay chúng ta có chứng từ 
của giáo sĩ Đắc-lộ dé tháp thoáng nhìn ngắm ở đó bóng hoa đầu 
mùa của thi ca Công giáo Việt Nam. 


Ngoài những điều trên đây, đến nay, hậu sinh chúng ta 
chưa biết gì thêm về các tác phẩm văn học Công giáo truyền 
khẩu đầu mùa. Nhưng rõ ràng không phải là truyền thuyết. Hy 
vọng rằng mai đây các nhà khảo cô, nghiên cứu sẽ phát giác và 
phăng tìm được chính văn cuón giáo sử diễn ca của bà Catarina. 
Bởi lúc đầu, tác phẩm này chỉ được truyền khẩu, nhưng về sau 
chắc hẳn đã được ghi chép thành văn và được lưu giữ đâu đó 
trong thư viện thuộc các cơ quan, đoàn hội Công giáo hoặc có 
khả năng được cất giấu trong tủ sách các gia đình Công giáo 
không chừng? 


120 Văn hoc Công giáo Việt Nam, những chăng duong 


8. ТНАҮ CẢ LÜ-Y DOAN và SAM TRUYÉN CA 


Chüng tói muón chót lai chặng đường Vỡ Đất — Gieo 
Trồng này (từ khởi thủy đến cuối thế kỷ XVII) bằng hai sự kiện 
không kém phần quan trọng: Huấn Dụ 1659 của Thánh bộ 
Truyền giáo và tác phẩm Sám Truyén Ca của thầy cà Lü-y Đoan 
(1670). 


Huấn dụ 1659 của Thánh Bộ Truyền Giáo 


Theo các tài liệu chuyên khảo”? thì phần Ш của Huấn Du 
là phần quan trọng nhất (chiếm tỷ lệ 70% toàn văn), nội dung 
đặc biệt tập chú vào vấn đề “hội nhập văn hóa”, một bước đi 
mang tính tiên tri trong việc truyền giáo tại Viễn Đông. Cụ thể là 
một số vấn đề: 

= Truyển chức linh mục và giám mục cho người địa 

phương. 

— _ Nếu cần, sé đặt Sứ thần Tòa Thánh. 

— Nghiêm cắm xen vào việc chính trị. 

— Tôn trọng quốc lệ, phong tục tập quán địa phương. 

- Mở trường học, nâng cao tri thức. 

— Đời sống thanh bàn, cần kiệm của linh mục, tu sĩ. 


эн. Chappoulie. Rome et les Missions d'Indochine; Đỗ Quang Chính, Hai 
Giám mục đầu tiên tại Việt Nam, 2005; Bán dịch Việt ngữ của đại chúng viện 
Xuân Bích, Huế; Sacerdos — Linh mục nguyệt san, Sàigón, 1965. 


Chương 2: Chàng đường vỡ đất - gieo trồng 121 


Gửi tận tay hai vị chủ chiên tiên khởi của Giáo phận Đàng 
Ngoài - Đàng Trong? Huấn Du viết: “...Chư huynh đừng tìm 
cách hoặc lý lẽ dé thuyết phục các dân tác phải thay. đổi nghỉ 
thức, tập tục và phong hóa của họ, trừ phi những điều đó trái 
прис hẳn với tôn giáo và luân lý... Chư huynh đừng dem đến 
cho các dán tộc ау cái х sở của chư huynh; та chi dem duc tin, 
một đức tin không khước từ, cũng không làm tón thương các 
nghi thức và tập tục của bát cứ dân tóc nào. Chư huynh hãy tìm 
cách làm quen với những tập tục йб...” 


Thầy cả Lữ-Y Đoan (1613-1678) và Sám Truyền Са 


Toàn bộ sử sách truyền giáo đều ghi nhận ở buổi hừng 
đông đạo Chúa vào Việt Nam thế kỷ XVI-XVII, đã có một con 
người xuất chúng và một tác phẩm gây nhiều tranh cãi: Lữ-Y 
(Louis) Đoan và Sám Truyền Ca! Cuộc đời và đứa con tỉnh thần 
của ông — Sám Truyén Ca — đã trải dài theo một chặng đường 
lịch sử Nam Bắc phân liệt (1613-1672); mà trong bói cảnh đó 
văn học Nam hà mới mọc lên những ngôi sao lạ: Đào Duy Từ 
(1572-1634), Nguyễn Hữu Dật (1604- 1681), Nguyễn Hữu Hào 
(2-1713)... Một dòng chảy văn học đậm chát “са иди" khác hẳn 
truyền thống “truyện thơ Nôm” dang hài thinh màn trong giói si 
phu Bác hà. Mót khüc ге mói, mót huóng di mói сйа ván hoc 
Viét Nam. 

Khóng rõ tên họ là gì. Theo tờ Nam Kỳ Địa Phận”, ông là 
một thầy giảng ky cựu, quan hệ rộng và nói tiếng thông làu kinh 


9 Đức Thánh Cha Alexandre VII bó nhiém hai giám muc: Frangois Pallu 
(1626-1658-1684) và Pierre Marie Lambert de la Motte (1624-1660-1679). 


$! Tuàn báo Nam Ky Dia phán só ra ngày 10-12-1929 và 11-9-1930. 


122 Văn học Công giáo Viêt Nam, những chặng duong 


sách khắp Đàng Trong, sinh năm 1613 tại Kẻ Chàm (Dinh 
Chàm, dinh Quảng Nam, sau thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi). 
Trên chuyến đi mục vụ từ Huế về Ayuthia (Xiêm-Thái) năm 
1676, Giám mục P.M. Lambert de la Motte dừng chân ở Quảng 
Ngãi và đã truyền chức linh mục cho thầy, lúc ây đã ngoài lục 
tuân”. Đời mục vụ của ông thật khốn khô và vån số, vì chỉ hai 
năm sau, ông qua đời (1678) giữa cảnh rừng thiêng nước độc, 
bệnh tật và tung dói! Là mót chü chién sêt sáng dao hanh, lai 
nặng lòng với việc rao giảng Tin Mừng, ông đã vận dụng sở hoc 
uyên bác của mình dé “điên ca", “lục bát hóa" Thánh Kinh, dem 
Lời Chúa đến thật gần với tâm hồn thi sĩ bẩm sinh (natus poetà) 
của người Việt Nam. 

Sám Truyền Ca có lẽ được tác giả cưu mang ương ấp từ 
những năm tháng làm Thầy giảng dong ruói khắp xứ đạo làng 
quê đất Quảng, để rồi sinh thành đúng vào năm 1670. Không la 
gi khi ngón ngữ, hinh tượng, ý tứ và cảm hứng trong ấy rất dán 
dã Việt Nam, đôi lúc đậm đặc phương ngữ, được rộng rãi các 
tầng lớp yêu thơ đương thời đón nhận, ngâm nga, chuyển tay 
nhau doc thích thú. Khón nỗi, số phận của Sám Truyén Ca lai ba 
chim Бау nói chín cái lénh dénh. Xé dich, luu lac tir qué nhà vào 
Đồng Nai và xuống tận miệt vườn sóng nước Cửu Long, theo 
bước chân lánh nạn của những bổn đạo bị săn lùng, câm cách. 
Tính ra, phải là một đoạn trường hàng máy trăm năm (1670- 
1956). Nó sóng sót và được lưu truyền trong lửa đỏ và máu hông 
của nhiêu thế hệ, ở nhiều vùng miễn khác nhau (Đồng Nai, Vĩnh 
Long, Bến Tre, Saigon, hải ngoại). Nghiét ngã hơn, chỉ vì йди óc 
hẹp hoi, bảo thủ hoặc xơ cứng coi thi са là chuyện “thơ thần” 


е Đỗ Quang Chinh, Sd d, tr. 103. 


Chương 2: Chặng đường vỡ đất - gieo trồng 123 


của bọn tầm thường-thiểu- thân học, Sám Truyền Ca đành tam 
sao thất bón, bị bỏ xó đến độ mối mot, mưa lut tàn phá gán 
hét! Mãi đến 1993, nghĩa là 363 năm sau khi chào đời, Sám 
Truyền Ca mới được đặt thành vấn đề tham khảo, nhưng éo le 
thay, cho giảng khóa của sinh viên trường Đại học Tổng hợp 
TP.HCM - Khoa Ngữ уйп, chú khóng duoc tiép cán vói cóng 
chüng nhà dao. Óng Nguyễn Văn Trung — qua thu gửi Giám 
muc Barth. Nguyén Son Lám, Chú tich Оу Ban Phung Tu - 
H.Đ.G.M.VN, 1989 viết: “Các thừa sai thời đó dà dë dat đối với 
Sám Truyén Ca, vi cho là khóng chính thóng, khóng sát nghia... 

Nhung vé phuong dién di vào lóng dán tóc thi thát tuyét, vi dà 
biét ván dung tài tình toàn bộ vón văn hóa nghệ thuật, dựa vào 
Nho, Lão, Phật, võ thuật, văn học dân gian để viết theo thể lục 
bát cho giáo dán dé doc, dé hiéu, dé nhó. Chi nguyén viéc dich 
là Sam Т ruyên thay vì Cựu Uớc đã rất Việt Nam. Tôi coi đây là 
một tác phẩm văn học mang màu sắc tôn giáo tương đương 
những truyện thơ Nôm nôi tiêng như Chỉnh Phụ Ngâm, Kim Vân 
Kiều... Đứng trên bình diện dịch Kinh Thánh, có thể tham khảo, 
để xem cha ông ta ngay từ thuở ban đầu đã dịch Kinh Thánh thể 
nào?” Không chỉ một mình nỗi trăn trở của ông Nguyễn Văn 
Trung. Chúng tôi đã hơn một lần вар được mối đồng cảm ấy từ 
nhiều nhà nghiên cứu trong ngoài Công giáo. Từ những người 
trực tiếp lưu giữ, chuyên sang quốc ngữ, hiệu đính Sám Truyền 
Ca chữ Nôm, như Paulus Tạo, Vêrô Trần Hớn Xuyên, Simong 
Phan Văn Cận (từ 1816 đến 1940), từ Phaolồ Qui, Giuse Trần 


9 Bản in tại Montréal, Canada năm 2000, có 3596 câu thơ lục bát. Bản 
chuyển từ Nóm sang quốc ngữ do Simong Nguyễn Văn Cận thực hiện, 1820, 
tại Cái Mơn. 


44 Sách Báo của Tác giả Công giáo thé ky XVII-XIX, TPHCM, 1993. 


124 Văn hoc Công giáo Việt Nam, những chăng đường 


Hiến Lễ cho đến Tađêô Nguyễn Văn Nhan (1910- 1956) và gàn 
đây, từ linh mục Nguyễn Hữu Trong? cho dén các nhà nghién 
cứu như Trần Thanh Dam, Nguyễn Nhã và Trần Thái Đỉnh 
v.v...ó6 . Riêng bản thân chúng tôi, trong tâm tình muốn trở. về 
Thượng nguôn thi ca Công giáo Việt Nam, đã trộm nghĩ rằng 
Sám Truyền Ca của Lữ -Y Đoan dà đạt chuẩn giá trị một tác 
phẩm văn học Công giáo, bởi: 

e Sấm Truyền Ca khép lại một chặng đường chữ Nôm, có 
thể sánh vai với một số Truyện Thơ Nôm Việt Nam có 
giá trị cùng thời. 

e Sám Т ruyên Ca là dạo khúc mở dáu cho máng ván hoc 
Cóng giáo "Phüc ám Dién Ca" sau này, tir Thánh 
Phan Ván Minh, Hó Ngoc Cán, Tóng Viét Toai, Tràn 
Đức Huân, G.Gagnon, Nguyễn Thế Thuấn, Đoàn Văn 
Hàm, Mai Lâm, Nguyễn Xuân Văn, Vũ Ngọc Bích, 
Phạm Đình Tụng, Long Giang Tử, Xuân Ly Băng, An 
Sơn Vi, Cao Vinh Phan, Hoàng Diệp, Dinh Cao Thuần, 
Bách Huyền, Phạm Xuân Thu, Trăng Thập Tự, Kim 
Chi, Lê Quang Trình cùng biết bao người đã và đang 
lặng lẽ âm thầm ќе chuyện Chúa Giêsu bằng уйп điệu 
thi ca Việt Мат", mà các nhà Thánh Kinh học chớ 
xem thường. 


%3 Les origines du clergé Vietnamien, Sàigòn 1959. 

56 Sách Báo của Tác giả Công giáo thé ky XVII-XIX, TPHCM, 1993. 

57 Xin tham khảo tập V — Miên Thơ Phúc Ат Diễn Ca. Ó Thượng Nguôn Thi 
Ca Công giáo Việt Nam của Lê Đình Bảng, nxb Tôn Giáo, 2009. 


Chương 2: Chàng đường vë đất - gieo trồng 125 


Chúng ta bình tâm đọc những trích đoạn sau đây, dé thấy 
ngôn ngữ đã cách xa chúng ta gần 400 năm (1670-2009), mà đâu 
đến nỗi bị khinh mạn dễ duôi. 

Ngay việc trước khi đi vào lần lượt truyền đạt nội dung các 
điểm chủ chốt của Thánh Kinh, tác giả thêm vào phần mở đầu 
không có trong nguyên tác, điều đó cũng chứng tỏ tỉnh thần và 
phong cách sáng tạo, tự chủ, độc đáo của tác giả. Ví như ở đầu 
phần Genesia, tác giả viết: 


Ngày ngày trước mắt chúng sinh 

Chữ đời chữ đạo phân mình đôi đường 
Хиа nay trong kiép vó thuong 

Tháy diéu ván cáu mà thuong nhán phàm 
Loài người từ thuở A-dam 

Đua nhau xây dựng mộng ham làm trời 
Một pho Kinh Thánh ra đời 

Chứng mình vạn đại những lời do Thiên... 


Những câu thơ như vậy, theo nhận định của nhà nghiên 
cứu Trần Thanh Đạm, tưởng chừng như xuất hiện dưới ngòi bút 
của một nhà nhân văn chủ nghĩa hơn là một vị linh mục tín đồ 
Thiên Chúa giáo chính thống. Thiên Exodus được dịch là Lập 
Quốc Kinh và mở đầu bằng đoạn thơ sau: 


Xưa nay diễn biến trò đời 

Đồ vương tranh bá bao người máu xương 
Một dân dựng nước khác thường 

Bàn tay Thượng dé do lường trước sau 
Giép Tó quyén luc Phan trào 

Muôn binh hùng dũng, đất giàu dán đông 


126 


Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


Yét Linh đứng dậy tay không 
Phá xiêng nó lệ vé vùng Trà Nam... 


Уа đây là trích đoạn Chúa tạo nén Adong – Eva. 


Ngày kia, người ngả giác nóng, 

Tay trời rút lấy xương sườn A-dong. 

Tạo nên một gái má hông, 

A-dong thức dậy thấy lòng nao nao: 

Thịt xương nây chẳng bởi đâu, 

Nhưng được nặn nhào bởi thịt xương ta....... 
Thì đây diễn biến luật Trời, 

Âm từ đương xuất, nữ thời do nam. 

Nên dòn ông bỏ song thân, 

Kết duyên với vợ, đông sàng đông quan. 


Trước khi chia tay chặng đường thánh giá thứ nhất — buổi 
hừng đông đạo Chúa vào Việt Nam - xin phép đưa ra một vài 
kết luận nho nhỏ: 


Về phương diện lịch sử, văn học Công giáo Việt Nam 
từ khởi thủy đến thế kỷ XVII đã trải qua hai giai đoạn. 
Bước йди là giai đoạn truyền khẩu, tiễn triển từ những 
ngôn ngữ thông dịch đơn sơ trong giao tiếp đến những 
bài giảng thâm trầm; từ những kinh nguyện riêng lẻ của 
một bộ phận tân tòng đến những ca vấn ít nhiều mang 
tính phụng vụ của một cộng đồng dân Chúa mới hình 
thành. Гер theo là giai đoạn thành văn, từ những hinh 
thức phiên âm tiếng Việt còn phôi thai, bất toàn đến 
chữ quóc ngữ tương đối hoàn chỉnh; từ những văn 
phẩm chữ Hán, chữ Nôm đến quốc ngữ; từ những thể 
cách diễn đạt giản đơn, mò mám đến một ngôn ngữ 


Chương 2: Chặng đường vỡ đất - gieo trồng 127 


được chuẩn hóa, vừa chuyên chở được giáo lý Công 
giáo, lại vừa vận dụng được đặc trưng tỉnh túy của 
ngôn ngữ Việt Nam. Sự tiễn triển của văn học Công 
giáo áy luôn gắn liền với sự tién triển của công cuộc 
truyền giáo. Nêu từ thé ky XVII về trước, việc truyền 
giáo chưa có kết quả bao nhiêu, nên chỉ mới xuất hiện 
nhu cầu diễn đạt bằng ngôn ngữ văn tự về những khái 
niệm nhập môn, hé mở một gặp gó giao lưu dé vào 
đạo; thì từ đầu thé ky XVII — với mùa gặt phong nhiêu 
cả về đức tin lẫn văn hóa của giáo đoàn Dòng Tên — 
nhu cầu diễn đạt trên đã hình thành mót nên văn học 
Công giáo Việt Nam. 

е Khuynh hướng văn học và tác giả ở chặng đường này 
khá đa dạng và phong phú đến khó ngờ. Không ai khác 
hơn, họ là những giáo sĩ dú quốc tịch từ châu Âu được 
sai đi truyền giáo, đã hòa mình vào cộng đồng dân tộc 
ta, đã học ăn học nói học gói học mở và họ là những 
thây giảng hoặc bón đạo tân tòng mới di ra từ khu 
rừng thâm nghiêm Nho Phật muốn được chung sức 
chung lòng tham gia công việc tông đồ. Cả hai thành 
phần này, ngoài ơn ích phân rỗi, còn để lại những cống 
hiến trí tuệ, làm giàu cho đời sống văn hóa của Hội 
Thánh. Có những tác giả phải khó công sáng tao và 
điển chế chữ quốc ngữ, những mong làm lợi khí truyền 
bá Phúc Âm. Có những tác giả vẫn trung thành với 
truyền thống Hán Nóm và thi ca, Kinh nguyện, truyện 
tích để đem Chúa đến gần hơn với quảng đại quần 
chúng; có những tác giả chuyên chú vào việc minh giáo 
khi soan tháo, chuyén dich nhüng tác phám giáo ly, tu 


128 


Văn học Công giáo Viet Nam, những chặng đường 


đức dé nuôi dưỡng và giữ gìn đức tin mới chóm nó. Lại 
có những tác giả tỏ ra hào hiệp khi biên tập những tác 


` phẩm ngoại ngữ để giới thiệu đất nước — con người 


Việt Nam. Tát nhiên, do tu phát hoặc dé đáp ứng nhu 
cầu thời vụ trước mắt, việc sáng tác thuần túy văn học 
chưa hẳn thành một phong trào hoặc chưa thé hiện rõ 
nét những khuynh hướng. Nhưng dù sao, đã có những 
giá trị bước đầu, đặt cơ sở vững chắc cho nền văn học 
Công giáo ở những chặng đường tiếp theo. Từ phương 
diện ngữ học, văn học, sử học và cả đến tâm linh học, 
tôn giáo học, rõ ràng sự biện điện cia Công giáo đã là 
một thực té lich sử, được du luận rộng rãi ghi nhận SŠ, 
dù chưa đầu dà. Đặc biệt với mảng văn xuôi Nóm và 
việc điển chế chữ quốc ngữ, một bước ngoặt đã tác 
động sâu xa đến sinh hoạt văn học nước ta — đủ sức 
biện minh cho kết luận rằng Công giáo đã nhập thể 
trong ngôn ngữ văn tự và cả trong đời sống tự tưởng, 
tình cảm Việt Nam, đề huè bên cạnh truyền thống văn 
hóa cố hữu. Nói theo Phúc Âm, thì hạt giống gieo vào 
lòng đất đã lên ma xanh non, chò được mùa thu hoạch 
bằng năm bằng mười. 


58 Xin tham khảo các tác phẩm nghiên cứu về văn hoá nghệ thuật Việt Nam 
của Đào Duy Anh, Phan Kế Bính, Dương Quảng Hàm, Vũ Ngọc Phan, Toan 
Ánh, Trán Thanh "ng Hoài Thanh Hoài Chân, Nguyễn Huệ Chi, Trần ngọc 
Thêm, Trần Hữu Tá v.v. 


Chương 3 


CHẶNG ĐƯỜNG ĐÂM CHÓI - NÀY LỘC 


(THẾ KỶ XVIII-XIX) 


Bối cánh lịch sử và văn học Việt Nam 


Trịnh Nguyễn phân tranh chưa ngã ngũ. Bắc Hà, Nam 


` Hà, đôi bờ cát cứ, cương vực. 


Một sơn hà, hai ba xã tắc. Lê mạt, Trịnh suy. Tây Sơn 
dây nghiệp, xưng vương (1788). 

Tây Sơn, Nguyễn Ánh tranh hùng. Nguyễn triều giang 
sơn một cõi (1802). 

Việt Nam vong quốc sử: Nam Kỳ thuộc địa (1867), 
Bắc Kỳ bảo hộ (1884) trong tay Pháp. 

Khởi nghĩa, Cần Vương,, Văn Thân bình Tây sát tả. 
Nhiễu nhương, loạn lạc... 

Truyện thơ Nôm cực thịnh: Đoạn Trường Tân Thanh, 
Hoa Tiên, Mai Đình Mộng Ký, Lục Vân Tiên. 

Nhiều bình thức và khuynh hướng văn học mới: Chỉnh 
Phụ Ngâm Khúc, Cung oán Ngâm Khúc, Tự Tình 
(Ngám Khúc); Vũ Trung Tùy Bút, Thượng Kinh Ký 


130 Văn học Công giáo Việt Nam, những chàng đường 


Sự, Lê Quý Ky Sự, Phủ Biên Tạp Lục (Ký Luc); Đại 
Nam Quốc Sử Diễn Ca, Hà Thành Chính Khí Ca, Hanh 
Thuc Ca (Trường са); Hát Nói vẫy vùng với Nguyễn 
Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Chu Mạnh 
Trinh, Dương Khuê; Hoàng Lê Nhất Thống chí, Đại 
Nam Nhất Thống chí, Phương Đình Địa Dư chí, Gia 
Định Thành Thông chí (Sứ Địa chí); từ cảm hoài (nữ si 
Thanh Quan) đến ứng tác bông đùa (Hồ Xuân Hương), 
u uất (Phạm Thái, Cao Bá Nhạ, Ngọc Hân); từ huấn hỗ 
тап đời (Lý Văn Phúc, Nguyễn Đình Chiều), khinh bạc 
(Cao Bá Quát) đến ши thói mẫn thé (Phan Thanh Giản, 
Tôn Thọ Tường, Phan Văn Tri) trào phúng (Tú 
Xương), nhàn lạc xuất thé bàng bạc trong những tác 
phẩm khuyết danh, vô danh (Nhị Độ Mai, Bích Câu Kỳ 
Ngộ, Phan Trần, Quan Âm Thị Kính...) và hùng biện 
trong mảng văn té của Đặng Đức Siêu, Nguyễn Văn 
Thành, Nguyễn Đình Chiếu. 


е Biến có đặc biệt: Quốc ngữ lên ngôi. Khoa cử, hành 
chính chuyển động”. Nho học suy tàn. 


9 Theo Việt Nam Khảo Cổ Tập san số 2, Sàigón, 1961, trang 114-115, Nghị 
định ký ngày 06-4-1878 của Thống đốc Nam Kỳ, ông Lafont đại lược như 
sau: “Kể từ 01-01-1882, tất cả văn kiện, nghị định, quyết định, lịnh, án toà, 
chỉ thị, văn thự... sẽ viết, ky tên và công bó bằng chữ quốc пай. Nhán vién 
nào không thé viết thư bằng chữ quốc, пей, sẽ không được bó nhậm và thăng 
thưởng trong ngạch phủ, huyện và tông. т Tiếp theo là Nghị định của Toàn 
quyên Đông Dương (21-12-1917) về việc cải tô học chính cho toàn cõi Đông 
Dương Pháp, từ bậc sơ học, Tiêu học đến Trung học (461, đệ II cấp), Sư 
pham và Đại học. Như thé là triệt dé và toàn diện xoá sổ Hán học. 


Chương 3: Chang đường đâm chồi - này lộc 131 


Gia Định báo (1865) cùng với nghề báo, kỹ thuật in ấn, 
nhà in — nhà xuất bàn làm thay dói manh mé và toàn 
diện đời sống văn hóa Việt Nam. 


Tình hình truyền giáo và văn học Công giáo Việt Nam 


Từ thế kỷ XVII trở đi, công cuộc truyền giáo ở Việt 
Nam đa dạng, phong phú hơn, nhưng lại phức tạp hơn. 
Dòng Tên không còn một mình một chợ (1615- 1664), 
mà đã có nhiều nhóm thừa sai thuộc nhiều tập thể dòng 
tu đủ quốc tịch chung tay góp sức. Tuy da dang và 
phong phú, nhưng đã xảy ra không ít những va chạm 
và tranh chấp dẫn đến hậu quả khó ngờ. Từ giữa anh 
em cùng một dòng tu với nhau (Dòng Tên, 1618- 1640); 
từ các nhóm thừa sai các dòng tu (1731-1741) đến Tòa 
thánh Roma với các giáo đoàn tại Việt Nam (1680, 
1722, 1734, 1747) về nhiều vấn đề. Tất cả, cuối cùng 
như một giọt nước tràn ly mà Dòng Tên trở thành kẻ 
giơ đầu chịu báng, bị giải thể vào năm 1773, sau 158 
năm gắn bó với đất nước dân tộc này. Phải đợi gần 200 
năm sau, năm 1957, Dòng Tên mới trở lại Việt Nam. 


Hội thừa sai Paris (Société des Missions Etrangéres -де 
Paris — M.E.P) và Chüng viện thừa sai Paris (Séminaire 
des Missions — Étrangérés) ra dói (1663- 1664), tranh 
thủ việc đào tạo các linh muc bán xứ, cắt đặt giám muc 
coi sóc các giáo phận. Tính từ 1658 đến 1975, có 70 
Giám mục thuộc Hội Thừa Sai Paris ở Việt Nam, trong 


132 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


đó Đức cha Paul Seitz Kim là vị giám mục cuối cùng. 
Một thời gian kéo dài 317 nám”. 

е Cấm dao, từ bién pháp tinh thé ở thời Trinh Nguyễn 
(1682-1782), Tây Sơn (1782-1802), được dáy lên đến 
một chính sách quốc gia dưới các triều đại sau vua Gia 
Long (tù 1820 dén 1885), đăc biét là các chi du cám 
đạo rất nghiệt ngã của vua Tự Đức (1850- 1861) mà 
đỉnh điểm là phong trào Văn Thân (1885). Nhà thờ, tòa 
Giám muc, Chüng viện, dòng tu xứ dao, thư viện tan 
hoang. Bổn đạo sơ tán vào Nam bộ, hình thành các 
cụm họ đạo mới. 


° Tuy nhiên, trong tình hình cám cách, bách hai, cóng 
cuộc truyền giáo vẫn phát triển: 


1841. Giám mục Cuénot Thể nhóm họp Công 
Đồng Gò Thị dé định hướng việc truyền giáo, huấn 
luyện và bồi dưỡng hàng giáo sĩ bản địa. 

1844. Thành lập giáo phận Tây Đàng Trong 
(Sàigòn), Đông Đàng Trong (Qui Nhơn) 

m 1846. Giáo phận Tây Đàng Ngoài biệt lập thành 
Tây Đàng Ngoài và Nam Đàng Ngoài. 

1848. Giáo phận Đông Đàng Ngoài chia hai: Đông 
Đàng Ngoài (Hải Phòng) và Trung Đàng Ngoài 
(Bùi Chu). 


” Đỗ Quang Chính, Dòng Tên Trong Xã Hội Đại Việt. Bán thảo, 1998, tr. 
597. 


Chương 3: Chàng đường đâm сһӧі - nảy lộc 133 


1895. Thành lập giáo phận Hưng Hóa gồm Sơn 
Tây, Yên Bái, Hòa Bình, Lai Châu. 


Nhìn chung, văn học Công giáo ở chặng đường пау có hai: . 


đặc điểm: 

— Một là kế thừa sự nghiệp của thé hé khai phá tiền 
phong ở thé ký XVII, са về hình thức (thé loai) dén nói 
dung (y nghia, muc dích), tuy có phong phú hon vé só 
luong. 


- Hai là vai то quyét dinh của chữ Quốc ngữ, một bước 
ngoặt trong đời sống văn hóa Việt Nam, trong đó có 
văn học nghệ thuật với những thể nghiệm thành công: 
Báo chí và tiểu thuyết. Lần lượt, xin giới thiệu khái 
quát những tác giả — tác phẩm tiêu biểu ở chặng đường 
này. 


134 Văn hoc Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


1. /NÊ TỬ ĐẠO VẤN, BẢN TRƯỜNG CA TUYÊN 
XUNG РОС TIN 


Đây là một thiên trường ca bi tráng với 564 câu thơ Nôm 
lục bát và song thất lục bát phức hop, nói dung kë chuyện bà Inê 
(Agnés) Thanh?! chét rü tà vi dao пат 1700 duói thói Chüa 
Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) ở Đàng Trong. Tác giả không ai 
khác hơn là thầy cả Lôren Huỳnh Lâu (1656-1712), còn có biệt 
danh là Manuel Trẻ hoặc Manuel Bồn, quê quán ở „Во dao Lám 
Tuyển, phủ Diên Ninh (nay thuộc tỉnh Khánh Hóa)" 


71 Tnê Huỳnh Thị Thanh (1670-1700) là con thứ 8 trong một gia đình đạo 
hạnh gôm 12 anh chị em. Thân phụ là ông Carôlô Huỳnh Lam và thân mẫu là 
bà Isave. Chính Carôlô đã bỏ công bỏ của lập một nhà phước chị em Mến 
Thánh Giá tại Lâm Truyền lúc Inê mới 5 tuổi. Lên 16 tuổi, Inê mô côi mẹ, 19 
tuổi kết hôn với Mát-cô Hiền, sinh được 2 con trai là Nabé 10 шбі và Phaoló 
7 tuói. Bi bát, bi giam và chét vi dao trong nguc Nha Ru (phía Bác Nha Trang 
ngày nay) vào ngày 25-12-1700. Chi tiết cụ thé trên, chúng tôi căn cứ vào 
những sử liệu dáng tin cậy sau đây: 

- A. Launay, Histoire de la mission de Cochinchine, Ш, Paris 1925, tr. 506. 

= Philipphé Binh, Truyén Nước Annam Dang Trong, И, Lisboa, 1822, tr. 443. 
~ Tuần báo Nam Ky Địa phận, 1929, tr. 505...646. 

- Đỗ Quang Chính, Dòng Tên Trong Xã Hội Đại Việt. Bản thảo 2000, tr, 44, 
264. 

? Là Lôren, Lôrenxô Hùynh Lâu hoặc Huỳnh Văn Lâu hoặc Emmanuel Lâu, 
Manuel Trẻ, để phân biệt với một linh mục lớp đàn anh cũng có tên Manuel 
Bồn (Manuel Già). Lôren Huỳnh Lâu được gửi đi học ở chủng viện Juthia 
(Thái Lan) và thụ phong linh mục năm 1685, trở về phục vụ các họ đạo rải 
rác quanh vùng Dinh Cát rộng lớn. Từ 1700, giáo dân Kinh đô Huế và Quảng 
Trị sông trong cảnh chết chóc, bắt bớ, tù: đày. Lôren phải giả dạng làm người 
đi bán thuốc dạo để giúp đỡ, an ủi giáo dân. Trong tình cảnh này, ông đã 


Chương 3: Chàng đường đâm chói - nảy lộc 135 


Ca-rô-lô hiệu là người 
Diên Ninh йу phủ, nhà nơi Lâm Tuyên 
(те tử đạo уап, câu 7-8) 


Sử liệu chép rằng thầy cả Lôren vừa hay chữ, vừa quan hệ 
ngoại giao rộng nên rất có thiện cảm trong giới thi hữu đạo đời. 
Iné tử đạo уйп, vì thé đã được phó bién dé ai nấy ngâm nga 
chuyện vãn văn chương, gây được tiếng vang mãi đời sau. Ngạc 
nhiên chưa, đạo Chúa vào Việt Nam và ở lại với Việt Nam bằng 
con đường thi ca! Nêu ở buói hừng đông thé kỷ XVI có công 
nương Catarina, có Hóa Thượng — Tiến sĩ — Thầy giảng 
Phanchicô và Sám Truyền Ca của thầy cả Lữ-y Đoan thì cánh 
cửa mở vào chặng đường này lại là một trường ca bất hủ: Inê Tử 
Đạo Văn của tháy cả Lôren Huỳnh Lâu. 

Bằng chứng là đến thế kỷ XIX, đột nhiên nó được dịch ra 
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng La-tinh, dé cùng với tiéng Việt 
(quốc ngữ) in song song trong phân phụ lục cuón Từ điền La 
tỉnh — Việt Nam của Đức Cha Taberd (1794-1840) xuât bản tại 
Bengale (Án Độ) năm 1838. Đến lượt mình, nhà truyén giáo 
Louvet cũng đưa tập thơ này dưới dạng Pháp dịch vào tác phâm 
của minh — “La Cochinchine religieuse" (Giáo hội Dàng Trong) 
tập 1, xuất bản ở Paris năm 1885. Đây quả là vinh dự lớn nhật 
cho một tác phẩm văn chương Việt Nam lần đâu tiên ra mắt với 
quốc té. 

Bản Việt ngữ còn được tiếp tục in đi in lại nhiều lần, đến 
năm 1949 là lần thứ 12 do nhà in Tân Định, Sàigòn thực hiện. 

а E а. е 
chứng kiến tận mắt cái chết kiên cường của em ruột minh là Inê Huỳnh Thị 
Thanh và viết nên trường ca Tnê Tử đạo vãn. Xin đón đọc Ca, van, tuóng, 
truyện của Lê Đình Bảng sẽ xuât bản. 


136 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


Theo Võ Long Tê, người đã có nhiều công phu nghiên cứu về 
Iné Tử đạo vàn, sở dĩ Đức Cha Taberd đưa thi phẩm này vào 
cuốn Từ điển của người và còn dụng công dịch hay nhờ người 
khác dịch ra ba ngôn ngữ khác, “chẳng phải nguyên vì ưu tư 
mục vụ mà thôi, nhưng nhất là vì tập thơ độc đáo ấy là một tiêu 
biểu về giá trị của thi ca Việt Nam”. 

Ta nghe thir vài trích doan vè chuyên trò nhân nghia vo 
chóng giữa Mátcó và Inê và thái độ kiên cường sẵn lòng chịu 
chết vì đạo của người phụ nữ con Chúa: 

“Iné, em hỡi, cám đâu 

Бау anh đến viéng bạn, hầu kéo thương 
Vợ chẳng đạo ngãi tào khương 

Con thơ nó bỏ, lo lường làm sao? 

Lia nhau, anh dám cái nào 

Làm chi nên nỗi tù lao rac hình. 


(câu 263-268) 


“Iné lắng lặng làm thinh 

Chóng càng than khóc, vo minh ké khuyén: 
Sát cám từ thuở âu niên 

Nó nào ly biệt cho yên tác lòng 

Раи chăng nén dao vợ chóng 

Con tho ai ké quan phòng dưỡng nuôi 

Ма hóng, mát bac, mày mói 

Minh vàng, vóc ngoc, bó tói cháng nhin... 


P Võ Long Té, Contribution à l'étude d'un des premières poèmes narratifs 
d'inspiration Catholique en langue Vietnamienne romanisée: Іпё Ti dao vẫn. 
Bulletin de la Société des Études Indochinoises, 1967, trang 311. 


Chương 3: Cháng đường đâm chòi - nảy lộc 137 


Em hỡi, nghe lời anh khuyên 
Sat cám giai lão nhon duyên hiệp hòa. 


(câu 269-278) 


“Nàng rằng, chước qui, mưu ma 

Nó toan làm hại hôn ta phen này 

Mátcó anh đã tới đây 

Công linh nghĩa Chúa tôi ғау trả on 

Anh thì ở lại, chớ són 

Thin lòng giữ dao chẳng hơn cũng tày 
Ngày sau ta lại hiệp váy 

Thương thi cáu nguyện hôn ngay thẳng vé 
Ay là под! dao phu thé 

Chó ra lòng mon, lỗi nghi, chẳng nén." 


(cáu 279-288) 


138 Văn hoc Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


2. FELIPPE DO ROSARIO BỈNH (1759-1833) 


Tình hình Giáo hội Công giáo tại nước ta — Đại Việt — buổi 
ấy đang diễn tiến tốt đẹp, bỗng dưng đứng trước một bién có 
chán động: Ngày 20-11-1773, bằng đoản sắc SUPER 
FAMILIAM, Đức Thánh Cha Clemens XIV trao toàn quyền trực 
tiếp điều khiển các vùng trước đây (do các linh mục Dòng Tên 
đảm nhiệm) cho các đại diện tông tòa Đàng Trong và Đàng 
Ngoài”. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng á ấy, có một linh mục Dòng 
Tên đã chủ động lập phái đoàn đi Roma vận động Tòa Thánh 
Vatican tái lập sự hiện diện của Dòng Tên ở xứ sở Đại Việt, đó 
là linh mục Felippe Do Rosario Binh. 

Linh muc Binh sinh nám 1759 tai Dja Linh, xà Ngài Am, 
phủ Ha Hồng, Hải Duong. Năm 1775, đi tu với cha Luigi coi các 
xứ Đông và Nam. Sau khi học ở trường Trung Linh, được thụ 
phong linh mục tại Bùi Chu ngày 30-11-1793; Đức cha Feliciano 
Alonso Phê bó nhiệm cha Binh làm cha giữ các việc (Quản Lý) 
trong tòa Giám mục Kẻ Bùi (Bùi Chu). Là một người năng nô, 
cha Binh hết lên kinh đô, vào xứ Thanh, lại bàn việc đi Tây, vận 
động Tòa Thánh xét lại Quyết định 1773 không thuận lợi cho 
việc truyền giáo. Sau nhiều thất bại (ở Áo Môn 1794, Quảng 
Châu 1795, Áo Môn 1799), cuối cùng ông cũng tới được Lisbõa 
ngày 24-7-1796. Năm 1814, Dòng Tên được lập lại trong toàn 
giáo hội. Cha Binh lại ráo riết vận động để Dòng Tên trở lại Việt 
Nam. 

Phái đoàn thương thuyết Tây du bị chôn chân ở Bồ Đào 
Nha hơn 30 năm ròng rã. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Các thành 


7 Đỗ Quang Chính, Dong Tên Trong Xã Hội Đại Việt. Bản thảo 1998, tr. 311. 


Chương 3: Chàng đường đâm chòi - nảy lộc 139 


viên (Liễn, Nhân, Ngần và Trung) lần lượt gởi xác xứ người. 
Riêng linh mục Binh qua đời năm 1833 tại Lisbõa, thọ 74 tuôi. 

Về mặt vận động, có vẻ như phái đoàn cha Binh thua trắng 
tay. Song, chính chờ những năm lưu lạc tha hương ду, ông đã 
hoàn tất được một sư nghiệp văn hóa dó sộ và có giá trị tầm cỡ, 
để lại cho hậu duệ chúng ta ngày nay. 

__ Chính linh muc Binh ghi, vào năm 1822, đã viết được 27 

cuôn băng quôc ngữ: 

- Truyện các đời Đức Thánh Phapha. 

— Lễ luật Dòng Đức Chúa Giêsu cùng Bulla. 

— Truyện Thầy Cả Alexandre, cùng các Thầy. 

— Truyện Quỷ Vương ra đời, cùng nhiều thứ khác. 

- 3 quyến cắt nghĩa các kinh. 

— 4 quyển Nhật Trinh Kim Thu. 

= Sách Tự vị Tiếng Nước Ta cùng Tiếng Nước Ngoài. 

— Sách Giảng 8 ngày cho kẻ chịu phép rửa tội. 

— Quyển Gương truyện. 

- Sách các kinh đọc chiều hôm ban sáng. 

— Sách dạy xem lễ Missa. 

— Sách cắt nghĩa các kinh lễ Missa. 

— Sách chép nhiều sự trong nước Đại Minh. 

— Sách chép lễ phép, cùng các Thầy Tử vì Dao. 

— _ Truyện ông Thánh Ignacio Lập Dòng Đức Chúa Giêsu. 

— Truyện ông Thánh Phanchicô Xavier. 


140 Văn học Công giáo Việt Nam, những chàng đường 


— Truyện ông Thánh Phanchicô de Borja. 

— Sách Số Sang Chép Các Việc. 

— Truyện Annam Dang Ngoài Quyên Nhất. 

— Truyện Annam Đàng Trong Quyền Nhị. 

— Sách Suy Ngắm Sự Địa Nguc, cùng Truyện Khác. 

Hiện nay, theo linh mục Đỗ Quang Chính viết trong tác 
phâm Dong Tên trong xã hội Đại Việt tât cả thủ bản trên được 
lưu trữ trong thư viện. của Tòa Thánh Vatican. Lạ một điều, chưa 
có cuốn nào được i in ån- phát hành. Mãi đến năm 1968, Viện Đại 
Học Đà Lạt mới xuất bản cuón Sách Số Sang chép các việc, do 
công trình giới thiệu của linh mục Thanh Lãng, trong giáo trình 
giảng day môn văn chương quốc âm tại các trường Đại Học Đà 
Lạt, Đại Học Huế và Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Ngoài các 
sách trên, Philpphê Binh còn dé lại một số bài thơ giàu tính tự sự 
và ký sự. 

Để hiểu rõ hon về giá trị của các tác phẩm trên về các mặt 
lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, học thuật, xin mời độc giả tham khảo 
phân diễn giải sau đây của Linh mục GS-TS Thanh Lãng. 


Những tài liệu mà tôi trình bày với các bạn đây đều 


là do những ảnh chụp lại các tài liệu viết tay đó. Đại khái, 
Tôi chỉ Кё ra đây mấy cuốn chính. 


1. Nhật Trình Kim Thi Khát Chính Chúa Giáo (1797) 


Về cuốn sách này, tác giả có máy dóng tua rát y nghia sau 
đây: "Vi có bốn Cuyển, hai Cuyén tiếng nước ngoài, một Cuyển 
tiếng Dai Minh, một Cuyén tiếng nước ta, tiếng. nước ngoài là 

những Lá Khải cũ Đơn trạng và thư từ cũ nhiều sự khác, mà 


Chương 3: Cháng đường đâm chói - nảy lộc 141 


tiếng Đại Minh thì cũ là Lá Khải và chứng cũ thơ nhật trình. 
Tiéng An-nam ta Cuyén nhát này thi tóm lai moi sw, vi ghép timg 
năm từng tháng từng ngày chủ tôi tráy di dàng sa mà thấy 
những việc gì. Vả lại cũ có thư từ và thơ nữa. Mà thỏi trão thiên 
hạ héai làm sách nào thì phải có tên minh vào sách ấy cho người 
ta được biết rằng là ai, nếu làm sách mà chẳng có tên mình, thì 
là kẻ gian, vì vậy tôi cứ chép tên tôi vào đây là kẻ làm sách này. 
Tôi là tháy cả Philipphé Binh làm sách này mà dáng cho Đức 
Chúa Giêsu, rất thánh Đức Bà Maria, ой th Jose, ой th Joaquim 
cũ bà thánh Anna ”. 

Không hiểu sao cuốn sách này tác giả lại không cho chúng 
ta biết chép ở đâu và chép vào năm nào. Các cuốn khác tác giả 
đều chỉ rõ nơi chép, năm chép, nhưng lại không tuyên bó tại sao 
tác già lai bién tén minh vào sách. Cit theo luận điệu trên đây thì 
ta đoán được cuốn Nhật Trình Kim Thư Khát Chính Chúa Giáo 
này phải chép trước tiên, trước cả việc sao cuôn tự điển của 
Alexandre de Rhodes, nghĩa là trước năm 1797, vì cuón này 
chép năm 1797. Vì là lần đầu tiên, tác giả phải cầm bút biên tên 
mình vào bìa sách là thói mà người Đông phương không quen 
làm, cho nên tác giả bối rối cần phải thanh minh. 

1. Dictionarium Annamiticum seu Tunkinense lusitana et 

latina declaratione (O Parde Felippe do Rosario, do 
Thầy са Binh sao sách này ở kẻ chợ nước Portugal là 
thành Lisboa năm 1797). 

2. Sách gương Truyện (1815). “Sách này tóm lại mọi 
truyện mười sự răn, sáu sự răn, thương xót 14 môi, 
còn những gương xấu, mà lại có gương tôt, vi gương 
xấu cho được sợ mà chừa, gương tốt thì vui lào mà 
bắt chước cũng như khi nói sự khó Địa ngục, sự Vui 


142 


Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


thiên đàng, cho ta được lánh sự phạt mà tìm sự vui, vì 
sự vui trên nước thiên đàng thì ai cũ muốn mà ước ao, 
sự thương khó trào địa ngục, dù ma qui cũ sợ phương 
chỉ là người ta, mà ai chẳng sợ. Tôi là tháy Binh làm 
sách này ở Kẻ chợ nước Portugal năm 1815". 


Truyện nhật trình Ông Fernand Mendes Pinto. Đây là 
một tập tác giả đã dịch của ông Fernad Mendes Pinto. 
Dịch giả tuyên bố về lập trường và mục đích của ông: 
“Truyện nhật trinh ой Fernad Mendes Pinto là người 
Portuguer đã đi khắp thé gian, mà khi đến thành nào 
nước nào có sư gi lạ, liên chép vào sách cũ in ra 
nhiều bản, dé cho người ta được biết việc trao việc 
thiên hạ, thì lấy làm qui,vì là thói phương Tây. Cho 
nên, khi xem thấy sách ấy thì cũ yêu chuộng, vi thấy 
nói nhiều đến sự bên phương đão, cũ các nước thiên 
hạ những sự thói sách, hay là khi đánh giặc giã là thé 
nào, vi con mát minh xem thấy. São tôi dich ra tiếng 
nước ta, thì lọc lấy một hai truyện nhất là nước Đại 
mình cũ Hu-nô, để cho các Đớng văn vật càng tỏ hơn 
nữa vì sử kí Đại Minh ta hoạc, thì chưa thấy nói đến 
những sự ду. São truyện trong nước ấy thì có nói cho 
dân mình được biết vả lại những sự mới có độ hai 
trăm năm này, vì đời vua Hung-nó tri nuóc Dai minh 
cũ khi đánh giặc giã là thé nào. Tôi là thầy cả 
Philiphé Binh làm sách này ở kẻ chợ né Portugal 
1817-” 


Truyện Ông thánh Phanxico Xavier (1818). Đây là đại 
ý tác phầm ông tuyên bó ở lời tựa: "Ong thánh 
Phanxico Xavié là đầy tớ và là bạn của thánh Inaxô 


Chương 3: Chang đường đâm chéi - nảy lộc 143 


mà lập dòng D.C.J. Tông đồ thứ hai bên phương 
Đông mà thứ I là Nhật bản, cũ sứ thay vì Đức thánh 
Cha Piô thứ 3 và là quan thầy phương Đông mà cầu 
bầu coi sóc cho các bón đạo. Ау là chức người khi 
sống và khi chết. Tôi là thầy cả Philiphê Binh đi sứ 
bổn đạo Dão D.C.J, bên An nam năm 1794 làm sách 
này ở kẻ chợ nước Portugal năm 1818 mà kính Ông 
thánh Phanxicó Xavier." 


5. Truyện Ông Thánh Ignacio Lập Dòng Đức Chúa 
Giêsu (1819) “Tôi là tháy cả Philiphé Binh làm sách 
này có ý kinh Đức Chúa Jeusu Con Rất Thánh Đức 
Bà Maria và Ông thánh Ignacio là tôi tá người cùng 
là quan ду tôi, kë chợ nước Portugal năm 1819". 


6. Truyện nước Annam Dang Ngoài chí Dàng trong. 
Đây là mấy lời tác già tuyén bó và bó lich sit này: 
“Khởi sự từ khi Tổ Tông ta biết D.C.B, mà thờ 
phượng, các kẻ nhân đức, và nhiều sự khác, mà chia 
ra làm hai quyền, Đàng Ngoài thì Quyên nhất, Đàng 
trão thì Quyển nhị cho dễ xem, mà khi muốn biết thì 
dé tim, vì dàng nào thì thuộc về đàng ấy. Bộ sử này, 
như tên sách nêu lên, có hai cuốn: một cuốn chép lịch 
sử Đàng Ngoài, một cuốn chép lịch sử Đàng Trong. 


a. Quyên thứ nhất nói sự Dang Ngoài (1822) Đây là 
mây lời tựa của cuốn Lịch sử Đàng Ngoài: “Tôi là 
thầy cả Binh làm sách này kính Đức Chúa Jésu, cũ 
rất th. D. Bà Maria và cũ th. Jose, cũ th. Joaquim và 
bà th. Anna, cũ th. Ignacio, và cü th.Phanxico 
Xavie, cüa các thánh, vi cáy tróng nguói giüp cho 


144 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


tôi làm việc này dé cho anh em được dùng. Kẻ chợ 
nước Portugal năm 1822”. 


b. Truyện Nước Annam Dang Trão, Quyển Nhị 
(1822). Đây là mấy dòng dé trên bìa sách: "Tua 
sách cũ tên kẻ làm thì đã có nơi Cuyén nhất, là thầy 
cả Philiphê Binh, mà khi làm sách truyện này thì ở 
kẻ chợ nước Portugal 8-1822 (tính từ năm D.C.J. ra 
đời), sách số sang chép các việc (1822), sách này 
chép nhiều sự, cho nên gọi là sách só sang: são chg. 
Có từng đoạn nhu các sách khác, bởi đấy thi tôi 
chia ra làm 3 đoạn mục lục, cho dễ tìm mà ai muốn 
xem việc nào thì tìm mục lục thuộc về đoạn ấy. 
Mục lục Đoạn 1 nói những việc thuộc và Рао Đức 
Chúa Jêsu. 

Mục lục Đoạn 2 nói những sự thuộc về tôi cũ các 
bạn. 
Mục lục Đoạn thứ 3 chép các việc khác. 


O Presyybtero Filippulo Rosario escrivi este Livro 
em Lisboano anno de 1822”. 


ЕД Truyén Ва thánh Anna (1830). Chính tén sách này, tác 
già dé nó mót cách hết sức đài dòng lôi thôi. Đây là 
cuốn sách trọn đủ và máy dòng tựa: “Truyện bà thánh 
Anna là bạn của thánh | Joaquim, là Me rát thánh Бис 
bà Maria trọn đời Đông Trinh và là Bà Đức Chúa 
Jesu Christo Chúa chúng tôi đã ra đời làm người mà 
chịu chết chuộc tội cho thiên hạ. Tôi là tháy cả Binh 
di sứ Bốn dao Dão Đức Chúa Jesu nước Annam làm 


Chuong 3: Cháng đường đâm chéi - nảy lộc 145 


sách này ở thành Lisboa là kẻ chợ nước Portugal năm 
1830 trào nhà dão của thánh Philipphé Neri". 


Chín cuốn sách trên đây là một bảng thống kê hùng hồn 
cho ta thấy linh mục Binh là một học giả quảng bác, đã biết nói 
một cách sở trường về rất nhiều vấn đề phức tạp: ông là môt thi 
Si với những ván thơ vừa có tính cách tự thuật, vừa có tính cách 
tùy bút, vừa có tính cách ký sự; là một nhà chuyên viết hồi ký 
trong đó bộc lộ những tâm tình riêng tư với những cuốn như 
“Nhật Trinh Kim Thư Khát Chinh Chúa Giáo" hay cuón "Sách 
50 Sang Chép các Việc”; một nhà viết truyện ký làm việc không 
biết nhọc với những truyện như #ruyện ông thánh Phanxicó. 
Truyện ông thánh Ignatio, truyện bà thánh Anna, và cuốn gương 
truyện; là một sử gia ti mi của hon 1000 trang, trang thủ bản bàn 
về lịch sử Việt Nam như bộ “Т ruyén nước Annam dàng ngoài 
chí dàng trào ” mót nhà thàn hoc vói nhiàu bài khào сии vé các 
án xá, vé các giói гап dao Thién Chüa: mót nhà bién táp nhu viéc 
sao cuốn tự điển Alexandre de Rhodes; sau hết còn là một nhà 
dịch thuật như dịch саба "Nhát trinh của ông Pernando mendes 
Pinto". Tác phẩm của ông cho ta thấy ông là người đầu tiên chịu 
ảnh hưởng Tây phương một cách sâu xa, nhất là ảnh hưởng của 
giáo sĩ Alexandre de Rhodes. Ông đã áp dụng phương pháp Âu 
Tây vào công việc chép sách. Nếu ô ông không là người Việt đầu 
tiên, thi ít ra là người đầu tiên viết bằng tiếng Việt những thiên 
ky sự trong đó ô ông ghi chép tỉ mỉ những nhận xét thu lượm được 
ở dọc đường, nhất là trong cuộc chu du của ông từ Đông phương 
qua Tây phương. 

Nhưng bài tựa vẫn tắt của ông có một giá trị lịch sử quý 
giá. Ngoài việc nó cho chúng ta những chỉ tiết rất tỉ mi về mục 
đích của ông khi soạn sách, trường hợp trong đó ông viết sách, 


146 Văn học Công giáo Việt Nam, những chặng đường 


ông còn nói rõ nơi và năm tháng cả dương lẫn âm lịch ông đã 
làm xong một bài thơ hay viết xong một cuốn sách. Hơn thế, các 
bài tựa đó còn cho ta biết tâm lý các học giả Việt Nam thời xưa 
về quan niệm chép sách. Chẳng hạn cái thói quen chép sách mà 
không ký tên của các học giả Đông phương đã làm cho linh mục 
Binh băn khoăn và phải thanh minh dé người đời khỏi chê ông là 
huênh hoang khi ông hạ bút ký tên ông vào bìa mỗi cuốn sách: 
“Ма thói trào thiên ha hé là ai làm sách nào thi phái có tén minh 
vào sách ấy cho người ta đọc biết rằng là ai, nêu làm sách та 
chẳng có tên mình là kẻ gian, vì vậy tôi cứ viết tên tôi vào đây là 
kẻ làm sách này". 


Óng cüng là nguoi đâu tiên dùng văn xuôi Việt dé bàn một 
cách thấu triệt về những khoa học Tây phương như thân học, 
triết học, lịch sử thé giói; là người dáu tién viét và Тау phuong 
trong những tập ký sự đầy duyên đáng; là người đầu tiên cho 
công bó những trang nhật ky tư riêng, những bức thư gởi di hay 
nhận được của bạn bè. 

Cái công trạng đáng chú ý nhất của Linh mục Binh là ông 
có một phương pháp chép sử mới mẻ. Từ xưa, lịch sử Việt Nam 
chỉ là công việc biên niên khô khan: Sử gia chỉ ghi lại, Việc này 
sau việc khác, những biến cố có liên hệ đến sự hưng phế của các 
triều đại, không bao giờ để tâm khảo sát ngõ hầu tìm ra nguyên 
nhân các sự kiện lịch sử. Phương pháp chép sử này có từ ngàn 
đời và còn kéo dài mãi cho tới đầu thé ky XX. Linh muc Binh 
chỉ là một nó trừ, một tia lửa lóe ra trong một thời gian để rồi 
phụt tit. Ông là người đầu tiên áp dụng phương pháp Tây 
phương vào việc chép sử; bên những biên cô quan trọng, ông 


75 Tựa cuốn Үйді Trình Kim Thư Khát Chính Chúa Giáo. 


Chương 3: Chặng đường дат chéi - nảy lộc 147 


còn để tâm đến những sự kiện tầm thường của đời sống người 
đân, tuy tầm thường nhưng đặt vào khung cảnh lịch sử, chúng ta 
có một giá trị đặc biệt. Ngoài ra ông còn chú ý đến những tin tức 
thường ngày đọc trong các báo chí Tây phương như đoạn ông 
thuật việc Bonaparte sang đánh Nga. Ông cũng là người đầu tiên 
có một triết lý lịch sử: ông có trình bày lịch sử như là sự an bài 
khôn ngoan của bàn tay Tạo Hóa. 


Thanh Lãng 
Biểu Nhất Lãm Văn học cận đại (1 862-1945) 
Тар 1, Cơ sở Báo Chí và Xuất Bản Tự Do, Sài Gòn tr 40-47 


